DỰ PHÒNG 
MỘT SỐ BỆNH - 
KHÔNG LÂY NHIÊM 





NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


hftps://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





DINH DƯỠNG 
THỰC HÀNH 

DỤ PHÒNG 
MỘTSÔBỆNH _ 
KHÔNG LÂY NHIÊM 


https://tieulun.hopfo.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
LÊ MẠNH HÙNG 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
Q. Giám đốc - Tổng Biên tập 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
PHẠM CHÍ THÀNH 


Thành viên 
PHẠM THỊ THINH 
NGUYÊN ĐỨC TÀI 
TRẦN THANH LÂM 
NGUYÊN HOÀI ANH 


https://tieulun.hopto.org 


VIỆN DINH DƯỠNG 

PGS.TS. TRƯƠNG TUYẾT MAI, 
TS. HUỲNH NAM PHƯƠNG 
(Đồng chủ biên) 


DINH DƯỠNG 
THỰ HÀNH 


DỰ PHÒNG 
MỘT SỐ BỆNH - 
KHÔNG LÂY NHIÊM 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Hà Nội - 2020 


https://tieulun.hopto.org 


ĐỒNG CHỦ BIÊN 


PGS.TS. Trương Tuyết Mai 
TS. Huỳnh Nam Phương 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


PGS.TS. Trương Tuyết Mai 
PGS.TS. Bùi Thị Nhung 
TS. Đỗ Thị Phương Hà 

TS. Huỳnh Nam Phương 
ThS. Hoàng Thị Đức Ngàn 


https://tieulun.hopto.org 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị 
hóa, toàn cầu hóa và phát triển kinh tế, chế độ ăn 
và lối sống cũng đã thay đổi nhanh chóng trong thập 
kỹ qua. Điều này tác động có ý nghĩa tới tình trạng 
dinh dưỡng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là ở 
các nước đang phát triển. Trong khi mức sống được 
cải thiện, thực phẩm ngày càng sẵn có và đa dạng, sự 
tiếp cận với các dịch vụ ngày càng tăng, đã xuất hiện 
các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe như mô hình ăn 
uống không phù hợp, tăng tiêu thụ chất béo, chất 
đạm và đường bột, giảm hoạt động thể lực và lạm 
dụng rượu, bia, thuốc lá; từ đó làm gia tăng mắc các 
bệnh không lây, trong đó có nhóm người nghèo và 
người có thu nhập mức trung bình. Dinh dưỡng là 
một yếu tố quyết định chính có thể điều chỉnh được 
đối với các bệnh không lây. Sự điều chỉnh chế độ ăn 
có thể không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại mà 
còn có thể xác định một người sẽ phát triển bệnh 
không lây hay không trong giai đoạn rất lâu về sau 


của cuộc đời. 


5 


https://tieulun.hopto.org 


Các bệnh không lây liên quan đến dinh dưỡng 
bao gồm béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, 
tăng huyết áp, đột quy và một số loại ung thư đang 
ngày càng gia tăng về tỷ lệ và là một trong những 
nguyên nhân chính gây tử vong ở các nước đang phát 
triển. Để phòng, chống các bệnh không lây, chăm sóc 
dinh dưỡng tốt 1000 ngày đầu đời và thực hiện lối 
sống lành mạnh, dinh dưỡng vòng đời một cách hợp 
lý là điều quan trọng nhất. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức 
cơ bản về bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng dự 
phòng một số bệnh không lây nhiễm, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Dinh 
dưỡng thực hành dự phòng một số bệnh không 
lây nhiêm của tập thể tác giả Viện Dinh dưỡng, Bộ 
Y tế do PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam 
Phương đồng chủ biên. 

Nội dung cuốn sách giới thiệu một số kiến thức cơ 
bản về bệnh không lây nhiễm, vai trò của dinh dưỡng 
đối với bệnh không lây nhiễm và các khuyến nghị dinh 
dưỡng nhằm dự phòng các bệnh không lây nhiễm. 


Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 8 năm 2020 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


BÀI 1 
GIỚI THIỆU VỀ BỆNH 
KHÔNG LÂY NHIÊM 


1. Bệnh không lây nhiễm là gì? 

Bệnh không lây nhiễm còn được gọi là “bệnh 
mạn tính” bởi quá trình hình thành bệnh diễn ra 
trong nhiều năm, thường khởi đầu từ giai đoạn trẻ 
tuổi, bệnh tích lũy, tiến triển kéo dài, đòi hỏi việc 
điều trị có hệ thống và lâu dài, thậm chí cả cuộc đời. 

Bệnh không lây nhiễm còn được hiểu là các 
bệnh không nhiễm trùng hoặc không lây truyền 
giữa người với người, gồm các nhóm bệnh tự miễn 
nhiễm, bệnh tim mạch, đột quy, ung thư, đái tháo 
đường, bệnh thận mạn tính, loãng xương, bệnh 
Alzheimer, sa sút trí tuệ, trầm cảm, đục thủy tinh 
thể,... Hiện nay, hoạt động phòng, chống bệnh 
không lây nhiễm của Việt Nam đang tập trung vào 
các nhóm bệnh chính gồm: tăng huyết áp, bệnh 
tìm mạch (đột quy, suy tim, bệnh mạch vành...), 
đái tháo đường, các bệnh ung thư và bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đây là những bệnh 
không lây nhiễm có số lượng người mắc cao và là 


nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật và tử vong ở người 


7 


https://tieulun.hopto.org 


trưởng thành. Bên cạnh đó, những bệnh này có 
chung một số yếu tố nguy cơ có thể phòng, tránh 
được, vì vậy kiểm soát những yếu tố nguy cơ chung 
có thể giúp phòng ngừa được đồng thời các bệnh này. 

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong trên toàn cầu, là một trong những 
thách thức chủ yếu trong thế kỷ XXI. Trong năm 
2016, bệnh không lây nhiễm gây tử vong cho 41 triệu 
người (chiếm 71%) trong tổng số 57 triệu ca tử vong 
trên toàn cầu. Các bệnh không lây nhiễm chính 
gây ra các ca tử vong này là bệnh tìm mạch (chiếm 
44% trong tổng số ca tử vong do bệnh không lây 
nhiễm và 31% ca tử vong toàn cầu); ung thư (chiếm 
22% tổng số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm, 
16% ca tử vong toàn cầu); bệnh phổi mạn tính 
(chiếm 9% tổng số ca tử vong do bệnh không lây 
nhiễm, 7% ca tử vong toàn cầu) và đái tháo đường 
(chiếm 4% ca tử vong do bệnh không lây nhiễm và 
3% ca tử vong toàn cầu). 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 80% bệnh 
tim mạch gia1 đoạn đầu, đột quy và đái tháo đường 
tuýp 2 và trên 40% bệnh ung thư có thể phòng 
ngừa được thông qua ăn uống hợp lý, hoạt động thể 
lực đều đặn, không hút thuốc lá. Trên thực tế, tỷ lệ 
người có những yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây 
nhiễm vẫn đang cao và ngày càng gia tăng ở nhiều 


quốc gia và Việt Nam. 


https://tieulun.hopto.org 


Tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm cũng là 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Cứ 10 người 
chết có gần 8 người chết do bệnh không lây nhiễm 
và tập trung ở các bệnh tim mạch, đái tháo đường, 
ung thư và bệnh phổi mạn tính. Năm 2016, Việt 
Nam có 548.800 ca tử vong, trong đó tử vong 
do bệnh không lây nhiễm chiếm 77%. Ước tính, 
trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 12,5 triệu 
người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người bị bệnh 
đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh tim, phổi 
mạn tính và gần 126.000 ca mắc mới ung thư; tỷ lệ 
bị rối loạn tâm thần, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tự kỷ 
hằng năm tăng. Bên cạnh đó, các bệnh không lây 
nhiễm còn gây tàn phế nặng và ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu 
không được phát hiện sớm và điều trị, theo dõi, 


chăm sóc lâu dài. 


2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của 
bệnh không lây nhiễm 

Các bệnh không lây nhiễm thường không xác 
định được nguyên nhân cụ thể mà chỉ có một nhóm 
yếu tố nguy cơ góp phần làm bệnh phát triển, bao 
gồm: yếu tố về hành vi lối sống như hút thuốc lá; 
lạm dụng rượu, bia; dinh dưỡng không hợp lý và ít 


hoạt động thể lực. Các yếu tố nguy cơ về hành vi sẽ 


9 


https://tieulun.hopto.org 


dẫn tới các biến đổi về sinh lý/chuyển hóa bao gồm: 
tăng huyết áp, thừa cân, béo phì, tăng đường máu, 
rối loạn lipid máu và hậu quả là các bệnh mạch 
vành tim, đột quy, đái tháo đường, ung thư... Sâu 
xa hơn, nguyên nhân gốc rễ của sự gia tăng các yếu 
tố nguy cơ trên liên quan đến các yếu tố môi trường 
(kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, tự nhiên...) và 
các yếu tố không thể thay đổi như gene di truyền, 
tuổi, chủng tộc,... 

Một số yếu tố nguy cơ chung của các bệnh ung 
thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phối mạn tính: 

- Dinh dưỡng không hợp lý: Chế độ ăn được coi 
là yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây 
nhiễm. Chế độ ăn truyền thống chủ yếu từ nguồn 
thực vật đã dần được thay thế bằng chế độ ăn giàu 
năng lượng, nhiều chất béo với thành phần chủ yếu 
từ thức ăn có nguồn gốc động vật. Ăn ít rau và trái 
cây được cho là nguyên nhân của 1,7 triệu trường 
hợp tử vong, chiếm 2,8% tổng số ca tử vong trên 
thế giới và là nguyên nhân của 19% số ca ung thư 
dạ dày ruột, 31% các bệnh thiếu máu cơ tim cục 
bộ và 11% số trường hợp đột quy. Các bằng chứng 
khoa học cho thấy, ăn nhiều thức ăn giàu năng 
lượng, ví dụ như thực phẩm chế biến sẵn có nhiều 
chất béo và đường, làm tăng nguy cơ béo phì và tác 
hại cũng giống như ăn ít rau và trái cây. Ăn ít nhất 


400 g rau và trái cây mỗi ngày giúp phòng, chống 


10 


https://tieulun.hopto.org 


các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng như 
các bệnh tim mạch, ung thư dạ dày và ung thư đại 
trực tràng. Ăn thực phẩm có nhiều chất béo no (có 
nhiều trong mỡ động vật) và chất béo chuyển hóa 
hay còn gọi là trans fat (có thể có trong thực phẩm 
chế biến sẵn), làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim 
mạch và bệnh đái tháo đường. Lượng muối tiêu thụ 
hằng ngày là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
huyết áp cũng như nguy cơ các bệnh tim mạch. Ăn 
nhiều muối là nguy cơ của tăng huyết áp, đột quy, 
ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và một số 
bệnh tim mạch khác. 

- Hút thuốc lá: Hút thuốc lá ước tính là nguyên 
nhân của 71% số trường hợp ung thư phổi; 42% số 
trường hợp bệnh phổi mạn tính; và 10% các bệnh 
tim mạch. Hút thuốc lá còn là yếu tố nguy cơ của 
một số bệnh nhiễm trùng như lao phổi và nhiễm 
khuẩn đường hô hấp dưới. Nhai sợi thuốc có thể 
gây ra ung thư khoang miệng, tăng huyết áp, các 
bệnh tim mạch và một số bệnh lý khác. Thuốc lá 
không những gây tác hại cho người trực tiếp hút 
mà còn gây tác hại cho những người hút thụ động. 
Trên thế giới mỗi năm có khoảng 6 triệu người 
tử vong do thuốc lá, bao gồm cả do hút thuốc thụ 
động. Đến năm 2020 con số này sẽ tăng lên đến 
7,ð triệu người, chiếm khoảng 10% tổng số ca tử 


vong toàn cầu. 


11 


https://tieulun.hopto.org 


- Sử dụng rượu, bia ở mức có hại: Rượu, bia và 
các đồ uống có cồn khác là chất gây nghiện, vì vậy 
WHO đã khuyến cáo, để bảo đảm cho sức khỏe tốt 
nhất là không uống rượu, bia. Sử dụng rượu, bia 
ở mức nguy cơ cao hơn gồm có uống ở mức có hại 
và ở mức nguy hiểm. Sử dụng rượu, bia ở mức có 
hại là nguyên nhân chính hoặc là một trong những 
nguyên nhân gây ra hơn 200 trường hợp mắc bệnh 
và chấn thương theo phân loại bệnh tật quốc tế lần 
thứ 10 (CD10). Rượu, bia đứng hàng thứ 5ð trong 
10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn 
cầu và còn là nguyên nhân của nhiều bệnh không 
lây nhiễm nguy hiểm khác. Về tác hại, uống rượu, 
bia gây ra các hậu quả cấp tính hoặc mạn tính, 
tác hại với cả người uống, người xung quanh cũng 
như cộng đồng xã hội. Một số tác hại diễn ra có thể 
xảy ra ngay sau khi uống như chấn thương, gây 
tai nạn giao thông hay ngộ độc rượu, bia... Một số 
tác hại diễn ra từ từ và kéo dài như gây các tổn 
thương mạn tính đối với sức khỏe (mắc bệnh ung 
thư, bệnh lý tim mạch, xơ gan, rối loạn tâm thần, 
sa sút trí tuệ, ngộ độc bào thai do bà mẹ sử dụng 
rượu, bia...) hay các vấn đề xã hội lâu dài như tác 
hại đối với gia đình, suy giảm chất lượng nhân lực, 
chất lượng dân số, phá võ các mối quan hệ gia đình, 
xã hội. Theo số liệu thống kê của WHO, năm 2016 
Việt Nam có tổng cộng 549.000 ca tử vong do mọi 


12 


https://tieulun.hopto.org 


nguyên nhân thì trong đó rượu, bia được quy cho là 
nguyên nhân gây ra khoảng 39.000 ca, chiếm 7,2% 
tổng số ca tử vong, chủ yếu là gây mắc và tử vong 
do các bệnh tim mạch (12.200 ca), xơ gan (9.000 
ca), ung thư (4.600 ca), rối loạn tâm thần (1.100 ca) 
và taI nạn giao thông... 

- Ít hoạt động thể lực: Đây là kết quả của sự 
chuyển đổi lối sống sang hướng tĩnh tại ở các nước 
đang phát triển cũng như nhiều nước công nghiệp 
hóa với sự ra đời của nhiều phương tiện mang lại 
tiện nghi cho công việc và cuộc sống hằng ngày, 
cũng như các hình thức giải trí ít vận động. Ít hoạt 
động thể lực là yếu tố nguy cơ đứng hàng thứ tư 
của tử vong. Một số người ít vận động sẽ tăng nguy 
cơ tử vong 20 - 30% do mọi nguyên nhân nếu so 
sánh với một người vận động cường độ vừa phải, ít 
nhất 30 phút mỗi ngày trong hầu hết các ngày của 
tuần. Nếu hoạt động thể lực mức độ vừa phải 150 
phút/tuần ước tính có thể giảm 30% nguy cơ bệnh 
tim thiếu máu cục bộ, giảm 27% nguy cơ đái tháo 
đường và giảm 21 - 25% nguy cơ ung thư vú và ung 
thư đại trực tràng. Hoạt động thể lực còn làm giảm 
nguy cơ đột quy, tăng huyết áp, trầm cảm và giúp 
kiểm soát cân nặng. 

Mặc dù rất nguy hiểm nhưng bệnh không 
lây nhiễm có thể phòng, chống hiệu quả thông 


qua kiểm soát các yếu tố nguy cơ (nguyên nhân) 


15 


https://tieulun.hopto.org 


có thể phòng tránh được như hút thuốc lá, dinh 
dưỡng không hợp lý, ít hoạt động thể lực và lạm 
dụng rượu, bia. Bằng chứng khoa học cho thấy, 
nếu loại trừ được các yếu tố nguy cơ này sẽ phòng 
được ít nhất 80% các bệnh tim mạch, đột quy, đái 
tháo đường tuýp II và trên 40% các bệnh ung thư. 
8âu xa hơn, chúng ta cần phải giải quyết các yếu 
tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm bao gồm vấn đề 
toàn cầu hóa, đô thị hóa, già hóa, nghèo đói, thiếu 
kiến thức, phong tục tập quán lạc hậu.... 

Các yếu tố nguy cơ khác: 

Ngoài 4 hành vi nguy cơ phổ biến có thể thay 
đổi được ở trên, còn những yếu tố nguy cơ quan 
trọng khác cần được kiểm soát hiệu quả để dự 
phòng các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là đối 
với dự phòng bệnh ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính: 

- Nhiễm trùng mạn tính do một số loại vi rút 
như vi rút viêm gan B, € (ung thư gan), vi rút HPV 
(gây ung thư cổ tử cung...). 

- Có nhiều yếu tố liên quan đến ô nhiễm môi 
trường, thực phẩm và nghề nghiệp như asbestos, 
benzene, arsenic, chất phóng xạ (có nhiều trong 
vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp, khói 
thuốc lá...) là các tác nhân làm tăng nguy cơ mắc 


một số loại ung thư. Ước tính có khoảng 50 yếu tố 


14 


https://tieulun.hopto.org 


liên quan đến công việc và nghề nghiệp là tác nhân 
gây ung thư. 

- Ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời, 
bụi và hóa chất nghề nghiệp, viêm nhiễm đường hô 
hấp dưới thường xuyên ở trẻ em là những tác nhân 
quan trọng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phổi 


mạn tính. 


3. Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở Việt Nam 

Gánh nặng kép về dinh dưỡng xảy ra khi quốc 
gia đó vừa có tỷ lệ người dân (trẻ em) bị suy dinh 
dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cao, song song với 
tỷ lệ thừa cân, béo phì và bệnh mạn tính không 
lây liên quan đến dinh dưỡng cũng gia tăng nhanh 
chóng trong cùng một khoảng thời gian. 

Các nhà khoa học trên thế giới đã chỉ ra mối 
liên quan chặt chẽ giữa việc chăm sóc dinh dưỡng 
1000 ngày đầu đời với việc gia tăng bệnh mạn tính 
không lây khi trưởng thành. Những trẻ bị suy dinh 
dưỡng bào thai, cân nặng sơ sinh thấp dưới 2.500 g 
hoặc cân nặng sơ sinh trên 4.000 g, trẻ dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng đều có nguy cơ bị thừa cân, béo 
phì và bệnh mạn tính không lây khi lớn lên cao 
hơn so với những trẻ phát triển bình thường. Thiếu 
vi chất dinh dưỡng như thiếu vitamin D, vitamin 
A, thiếu kẽm... được xem là có liên quan đến tăng 


nguy cơ mắc bệnh mạn tính không lây. Như vậy, 


1ỗ 


https://tieulun.hopto.org 


ở các quốc gia đang phát triển, khi điều kiện kinh 
tế - xã hội thay đổi, đô thị hóa tăng nhanh thì 
không thể tránh khỏi tình trạng gánh nặng kép 
về dinh dưỡng. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tựu về cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng cho nhân dân. Ngành y tế đã tích cực phối 
hợp với các ngành liên quan triển khai hiệu quả 
việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc sức 
khỏe người dân và đã đạt được những kết quả quan 
trọng. Tại kỳ họp thường niên lần thứ 3ð của Liên 
hợp quốc, Việt Nam được đánh giá là một trong số 
ít các quốc gia trên thế giới đã đạt được mức giảm 
tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em gần với Mục tiêu Thiên 
niên kỷ. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng các thể vẫn còn 
tôn tại dai dẳng và có nhiều vấn đề dinh dưỡng mới 
nổi khác. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em vẫn 
còn ở mức cao (23,2% năm 2018), nghiêm trọng 
nhất là ở khu vực miền núi phía Bắc (29,5%) và 
Tây Nguyên (33,4%). Tình trạng thiếu vi chất dinh 
dưỡng chưa được cải thiện. Tỷ lệ thiếu vitamin A 
tiền lâm sàng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 13%, thiếu 
máu là 27,8% và thiếu kẽm có tỷ lệ rất cao tới 
69,4%. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai là 32,8% 
và thiếu kẽm tới 80,3%. Tầm vóc, thể lực người Việt 


Nam tuy có cải thiện song vẫn còn có khoảng cách 


16 


https://tieulun.hopto.org 


khá xa với các nước tiên tiến trong khu vực. Suy 
dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng 
thấp còi cùng với thiếu vi chất dinh dưỡng đã ảnh 
hưởng lớn đến phát triển chiều cao, tầm vóc của 
người Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng thừa cân, 
béo phì, rối loạn chuyển hóa và các bệnh mạn tính 
không lây liên quan đến dinh dưỡng đang gia tăng 
nhanh ở cả trẻ em và người trưởng thành, đặc biệt 
là ở khu vực đô thị. Năm 2018, tỷ lệ thừa cân, béo 
phì ở trẻ em dưới ð tuổi trong toàn quốc là 7,1%, 
tỷ lệ này tăng cao ở các thành phố lớn. Sự thay đổi 
cấu trúc dân số, toàn cầu hóa, đô thị hóa và di dân, 
thay đổi môi trường, biến đổi khí hậu và thói quen 
sống, mô hình bệnh tật cũng có nhiều sự thay đổi 
tại Việt Nam. Việt Nam đang phải đối mặt với mô 
hình bệnh tật kép, đó là bệnh lây nhiễm và bệnh 
không lây nhiễm. Trong khi tỷ lệ mắc các bệnh 
do nguyên nhân nhiễm trùng đang giảm thì tỷ lệ 
mắc bệnh không lây nhiễm lại gia tăng đến mức 
báo động. Trong đó, bệnh không lây nhiễm chiếm 
khoảng 70% gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam và là 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (chiếm tới 77% 
tổng số ca tử vong toàn quốc). 

Tại Việt Nam hiện có khoảng 12,5 triệu người 
mắc tăng huyết áp (chiếm 20% người trưởng thành), 
trên 3 triệu người bị bệnh đái tháo đường (chiếm 
khoảng 4,5% người trưởng thành), trên 2 triệu người 


17 


https://tieulun.hopto.org 


mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 
quản và mỗi năm có khoảng 125.000 ca mắc mới 
ung thư. Các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 
ở Việt Nam đang ở mức cao và vẫn có chiều hướng 
gia tăng, đó là thói quen hút thuốc lá (45,3% nam 
giới vẫn hút thuốc lá), rượu, bia (77% nam giới 
uống rượu, bia và gần một nửa (44%) nam giới 
uống ở mức nguy hạ]); hơn một nửa số người trưởng 
thành ăn thiếu rau/trái cây và người dân ăn muối 
nhiều gấp hai lần so với mức khuyến nghị của 
WHO; khoảng 1/3 dân số hiện nay thiếu hoạt động 
thể lực. 

Để giải quyết gánh nặng kép về dinh dưỡng, 
Đảng và Chính phủ đã đưa ra các nghị quyết, 
chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động về 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân, tập 
trung chăm sóc 1000 ngày đầu đời của trẻ, chăm 
sóc phát triển trẻ thơ toàn diện, chăm sóc dinh 
dưỡng hợp lý theo vòng đời, đồng thời tập trung 
khống chế sự gia tăng của thừa cân, béo phì, yếu tố 
nguy cơ bệnh không lây nhiễm và kiểm soát bệnh 
mạn tính không lây. 

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng của Thủ 
tướng Chính phủ giai đoạn 2000-2010 và giai 
đoạn 2011-2020 cùng với các chương trình mục 
tiêu phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em đã góp 
phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Đồng thời, 


18 


https://tieulun.hopto.org 


Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 376/ 
QĐ-TTg “phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, 
chống bệnh ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không 
lây nhiễm giai đoạn 2015-2020. 

Với chỉ đạo mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, 
Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Việt 
Nam đang trong tiến trình thực hiện tốt Kế hoạch 
hành động toàn cầu về bệnh không lây nhiễm, đạt 
được 9 trong 19 chỉ số đánh giá tiến độ và năng 
lực đáp ứng quốc gia về phòng, chống bệnh không 
lây nhiễm, Chương trình Sức khỏe Việt Nam đã 
được công bố vào tháng 02/2019, trong đó tập trung 
tuyên truyền giáo dục cho người dân về biện pháp 
nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, 
đặc biệt là yếu tố dinh dưỡng và vận động hợp lý, 
hạn chế yếu tố nguy cơ nhằm phòng, chống bệnh 


không lây nhiễm. 


19 


https://tieulun.hopto.org 


BÀI 2 
VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG 
VỚI BỆNH KHÔNG LÂY NHIÊM 


1. Dinh dưỡng và sức khỏe 

1.1. Dinh dưỡng có vai trò gì đối với cơ thể 

Dinh dưỡng học là ngành khoa học nghiên cứu 
mối quan hệ thiết yếu giữa thức ăn và cơ thể con 
người. Ngay từ những năm 1978, Tổ chức Y tế Thế 
giới trong Tuyên ngôn Alma Ata về Chăm sóc sức 
khỏe ban đầu đã xác định dinh dưỡng hợp lý và tạo 
nguồn thực phẩm là một trong các hoạt động then 
chốt để đạt được mục tiêu sức khỏe của con người. 

Ăn uống là nhu cầu hằng ngày, nhu cầu cấp 
bách, bức thiết không thể không có, không chỉ của 
loài người mà của bất kỳ sinh vật sống nào trên 
trái đất này. Ăn được coi là hành động đưa thức 
ăn vào cơ thể, chuyển hóa thành năng lượng và 
các chất dinh dưỡng để nuôi sống, giúp cơ thể hoạt 
động, phát triển cả về thể chất và trí tuệ. Từ thuở 
sơ khal, ăn uống chỉ nhằm giải quyết cảm giác đói, 
sau đó người ta thấy bữa ăn còn đem lại cho người 
ta cảm giác thích thú. Ăn là nhu cầu được xếp đầu 


tiên trong “Tứ khoái” cho thấy mức độ quan trọng 


20 


https://tieulun.hopto.org 


của nhu cầu này đối với đời sống của con người. Do 
đó, dinh dưỡng không chỉ mang lại sức khỏe về mặt 
thể chất mà còn về mặt tinh thần, đúng như định 
nghĩa toàn diện của sức khỏe. 

Trước Công nguyên, các nhà y học đã col ăn 
uống là phương tiện để chữa bệnh và giữ gìn sức 
khỏe. Danh y Hippocrates đã viết: “Thức ăn cho 
bệnh nhân phải là một phương tiện điều trị”, và 
“Hạn chế và ăn thiếu chất bổ rất nguy hiểm đối 
với người mắc bệnh mạn tính”. Thầy thuốc Hải 
Thượng Lãn Ông của Việt Nam ở thế kỷ XVIII cũng 
đã viết: “Có thuốc mà không có ăn uống thì cũng 
đi đến chỗ chết”. Như vậy, dinh dưỡng còn được col 
là một phương thức để dự phòng và điều trị nhiều 
bệnh, đặc biệt là các bệnh mạn tính không lây có 
liên quan đến dinh dưỡng mà hiện nay đang có xu 
thế gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, như các 
bệnh thừa cân béo phì, tăng huyết áp và bệnh tim 
mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương... bất 
kể ở quốc gia phát triển, đang phát triển hay chậm 
phát triển, bất kể trên cá thể giàu hay nghèo, học 
vấn cao hay thấp. 

Thế giới đang chuyển tiếp về dinh dưỡng và 
mô hình bệnh tật, đã có những tổng kết cho rằng, 
mô hình bệnh tật đang chuyển từ các bệnh nhiễm 
khuẩn sang bệnh mạn tính không lây nhưng gần 


đây với sự quay lại của các bệnh dịch nguy hiểm 


21 


https://tieulun.hopto.org 


như SARS, Covid-19, một lần nữa vai trò của dinh 
dưỡng với dự phòng bệnh nhiễm khuẩn cấp tính 
lại được đề cập một cách nghiêm túc. Dinh dưỡng 
đóng vai trò nâng cao sức đề kháng của bản thân 
để bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt với các bệnh 
dịch chưa tìm ra phương thức điều trị đặc hiệu 
như bệnh gây ra bởi virus chủng mới của Corona. 
Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ hệ 
miễn dịch và bảo đảm duy trì chức năng miễn dịch 
hiệu quả. Bệnh dịch không trừ một ai nếu họ bị 
phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh nhưng khả năng 
chống đỡ để không dẫn đến biến chứng, không trở 
nặng, không tử vong và hồi phục nhanh thì phụ 
thuộc vào thể trạng của mỗi cá thể và điều đó có 
thể cải thiện được nhờ dinh dưỡng. 

1.2. Thế nào là chế độ ăn khoa học? 

Chế độ ăn khoa học là chế độ ăn bảo đảm dinh 
dưỡng hợp lý dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của mỗi 
cá thể. Chế độ ăn phải bảo đảm đủ về cả số lượng 
và chất lượng để mỗi cá thể có thể đạt được sự tăng 
trưởng, phát triển tối ưu, hỗ trợ các chức năng của 
cơ thể, khỏe mạnh về cả thể chất, tỉnh thần và giao 
tiếp xã hội ở tất cả các giai đoạn khác nhau của 
cuộc đời. 

Chế độ ăn phải bảo vệ các cá thể không bị suy 
dinh dưỡng dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm cả 
thiếu dinh dưỡng, thiếu vi chất, thừa cân, béo phì 


22 


https://tieulun.hopto.org 


và cả các bệnh mạn tính không lây như đái tháo 
đường, tìm mạch, đột quy và ung thư. 

Chế độ ăn cần bảo đảm đa dạng, cân đối, an 
toàn và cần hạn chế lượng tiêu thụ chất béo bão 
hòa và chất béo chuyển hóa, đường tự do và muối. 
Chế độ ăn khoa học cần được bắt đầu càng sớm 
càng tốt, ngay từ trong bào thai và nuôi con bằng 
sữa mẹ ngay từ khi lọt lòng để thúc đẩy sự tăng 
trưởng và phát triển khỏe mạnh, có những lợi ích 
về sức khỏe lâu dài khi trưởng thành. 

Những thành tố cấu thành một chế độ ăn khoa 
học phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân (như tuổi, giới 
tính, vận động thể lực, mức lao động, tình trạng 
sinh lý và bệnh tật), yếu tố văn hóa - xã hội, sự sẵn 


Z hd ®, F.à-- « ^~“ 
có của thực phẩm và thói quen ăn uống. 


Hình 2.1: Tháp dinh dưỡng hợp lý dành cho 
người trưởng thành Việt Nam 


trên PANIDƯƠNG THÁP DINH DƯỠNG HỢP LÝ 
®`, Cho người trưởng thành (giai đoạn 2016-2020) - Mức tiêu thụ trung bình cho mật người trang mật ngày. 
xâm ( HÀNG NGÀY. ) 






























|o)|.|20s)1/o/)(ci:(o.1b4E.1))-2hy.Ì, cía2 oŸ-1(41.421o-0//1 (0 /oisả:/0j, (BỊ - 


23 


https://tieulun.hopto.org 


Các nhà khoa học về dinh dưỡng trên thế giới 
và Việt Nam đã xây dựng được các khuyến nghị 
tiêu chuẩn về chế độ ăn hợp lý như nhu cầu dinh 
dưỡng khuyến nghị, tháp dinh dưỡng hợp lý, lời 
khuyên dinh dưỡng dựa vào thực phẩm... nhưng 
đó là những khuyến nghị chung cho đông đảo cộng 
đồng, chưa tính đến sự khác biệt của mỗi một cá 
thể với những đặc điểm cá nhân phức tạp và hoàn 
cảnh sống của họ. Vì vậy, cần dựa trên cả tiêu 
chuẩn và trên đặc điểm của cá nhân để xây dựng, 
lựa chọn một chế độ ăn phù hợp nhất. 

1.3. Mối nguy hại cho cơ thể nếu có một 
chế độ ăn thiếu khoa học 

Ngày nay, trên thế giới mỗi đêm có 820 triệu 
người đi ngủ với cái bụng đói do thiếu ăn. Năm 
2018, có 1,3 tỷ người gặp vấn đề về an ninh thực 
phẩm ở mức độ vừa, tức là họ không thường xuyên 
được ăn đủ và ăn thực phẩm dinh dưỡng. Thừa cân, 
béo phì và các bệnh không lây nhiễm có liên quan 
đến ăn uống là nguyên nhân của khoảng 4 triệu ca 
tử vong trên toàn cầu hằng năm. Hiện tại có 2 tỷ 
người lớn và 40 triệu trẻ em dưới ð tuổi bị thừa cân; 
670 triệu người lớn và 120 triệu trẻ em 5 - 19 tuổi 
bị béo phì. Suy dinh dưỡng ở tất cả các thể (thừa 
hay thiếu) mang gánh nặng về sức khỏe và kinh tế 


Ấ* Z ^ Ấ» ° ` ` ~ ^* 
cho mỗi cá thể, mỗi gia đình và cả xã hội. 


24 


https://tieulun.hopto.org 


Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng có thể xảy ra cấp 
tính (chủ yếu do thiên tai hoặc bệnh dịch) hoặc mạn 
tính (kéo dài do thiếu ăn hoặc bệnh tật mà nguyên 
nhân gián tiếp là do thiếu an ninh thực phẩm tại 
hộ gia đình, thiếu kiến thức, thiếu chăm sóc, thiếu 
dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường). Thiếu dinh 
dưỡng cấp tính ảnh hưởng đến các chức năng sống 
của cơ thể, đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh, bệnh 
thường ở mức độ nặng hơn, lâu hồi phục hơn và có 
khả năng tử vong cao hơn. Trẻ bị suy dinh dưỡng 
cấp tính có nguy cơ tử vong cao hơn từ 9 đến 20 
lần so với trẻ có tình trạng dinh dưỡng tốt. Một số 
vi chất dinh dưỡng nếu thiếu cấp tính có thể dẫn 
đến các bệnh cảnh đặc thù như Scorbut (do thiếu 
vitamin €), Beriberi (do thiếu vitamin B1), quáng 
gà/tốn thương giác mạc (do thiếu vitamin A), hay 
bướu cổ (do thiếu iot). Thiếu đinh dưỡng mạn tính, 
đặc biệt là trong giai đoạn 1000 ngày đầu đời (từ 
khi người mẹ mang thai đến khi trẻ được 2 tuổi) 
sẽ dẫn đến ảnh hưởng phát triển thể chất (chiều 
cao khi trưởng thành) và trí tuệ (sự hoàn thiện của 
não bộ) mà không thể bù đắp lại được. Khi trẻ được 
2 tuổi, chiều cao của trẻ bằng ð0% chiều cao khi 
trưởng thành và não phát triển đến 80% về trọng 
lượng và cấu trúc. Thiếu dinh dưỡng trong 1000 
ngày đầu đời, nhất là trong thời kỳ bào thai có thể 


25 


https://tieulun.hopto.org 


dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh mạn 
tính không lây khi trưởng thành. 

Thừa dinh dưỡng hay nói đúng hơn là dinh 
dưỡng không cân đối và hợp lý là yếu tố nguy cơ 
hàng đầu dẫn đến thừa cân, béo phì và các bệnh 
mạn tính không lây. Thừa dinh dưỡng thường 
xảy ra đối với việc ăn quá nhiều chất sinh năng 
lượng, bao gồm glueid hay chất bột đường, lipid 
hay chất béo và protein hay chất đạm. Khi cơ thể 
tiêu thụ các chất sinh năng lượng vượt quá so với 
nhu cầu khuyến nghị hoặc sự mất cân đối quá 
mức giữa các chất sinh năng lượng này sẽ dẫn đến 
tình trạng rối loạn chuyển hóa hấp thu, tăng khả 
năng tích lũy mỡ, tăng tình trạng thừa cân, béo 
phì, kháng insulin và hậu quả là dễ bị mắc các 
bệnh mạn tính không lây như đái tháo đường, tìm 
mạch, ung thư,... 

Thừa và thiếu dinh dưỡng có thể cùng tổn tại ở 
trong cùng một cộng đồng, thậm chí trong cùng một 
gia đình và ở cùng một cá thể (một đứa trẻ có thể 
vừa thấp còi vừa béo phì). Thiếu dinh dưỡng vẫn 
là những vấn đề sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc 
gia có thu nhập thấp và tổn tại cả những thể nặng. 
Trong khi đó ở các nước thu nhập cao và trung bình 
thì đang quan ngại về các bệnh mạn tính không 


lây và nghiễm nhiên coi vấn đề thừa ăn là chính và 


26 


https://tieulun.hopto.org 


quên đi rằng thiếu ăn vẫn diễn ra ở những nhóm 
cư dân yếu thế, có thu nhập thấp trong xã hội do 
phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ hơn. 

1.4. Chế độ ăn uống giúp cơ thể khỏe mạnh 
và hạn chế bệnh tật 

Trước đây, chế độ ăn hợp lý chỉ yêu cầu là đủ 
(đủ năng lượng, đủ các chất dinh dưỡng). Với sự 
tiến bộ của xã hội, đời sống cao hơn thì nhu cầu con 
người đòi hỏi phải được ăn ngon, ăn sạch (bảo đảm 
vệ sinh). Ngày nay, với sự gia tăng của thừa cân, 
béo phì và các bệnh không lây nhiễm cùng với sự 
thay đổi của hệ thống thực phẩm khiến con người 
chuyển từ chế độ ăn thực phẩm tự nhiên sang chế 
độ ăn công nghiệp, ăn thức ăn nhanh, dựa vào các 
thực phẩm chế biến sẵn, người ta đề cập đến chế độ 
ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và phòng, 
chống bệnh tật. Chế độ ăn uống lành mạnh được 
khuyến nghị để mỗi người dân trở thành một người 
tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn thực phẩm và 
kết hợp để tạo ra cho bản thân mình một chế độ 
ăn phù hợp nhất theo khoa học. Theo Tổ chức Y tế 
Thế giới và Tổ chức Lương thực Thế giới, chế độ ăn 
uống lành mạnh có những đặc điểm sau: 

- Cần bắt đầu sớm trong cuộc đời của mỗi người 
với việc nuôi dưỡng tốt bào thai, bú sữa mẹ hoàn 


toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến hai 


27 


https://tieulun.hopto.org 


tuổi hoặc lâu hơn cùng với ăn bổ sung hợp lý. Chăm 
sóc dinh dưỡng toàn diện 1000 ngày đầu đời của trẻ. 

- Dựa trên các thực phẩm tự nhiên đa dạng, 
cân đối các nhóm thực phẩm, hạn chế thực phẩm 
và nước uống chế biến sẵn. 

- Tăng cường ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, 
đậu đỗ, các loại hạt và nhiều rau quả. 

- Ăn có mức độ các thực phẩm như trứng, sữa, 
gia cầm, cá và lượng nhỏ thịt đỏ. 

- Ăn đủ (không vượt quá) nhu cầu năng lượng 
và các chất dinh dưỡng để tăng trưởng và phát 
triển, đáp ứng nhu cầu cho một cuộc sống năng 
động và lành mạnh trong cả vòng đời. 

- Tuân theo các hướng dẫn của WHO để giảm 
nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm có liên quan 
đến chế độ ăn: 

+ Giữ tổng lượng chất béo dưới 30% tổng số 
năng lượng tiêu thụ, với sự thay đổi trong tiêu thụ 
chất béo chuyển từ chất béo bão hòa sang chất béo 
không bão hòa và hướng tới việc loại bỏ chất béo 
chuyển hóa công nghiệp. Chất béo không bão hòa có 
trong cá, quả bơ và các loại hạt (hạt hướng dương, 
đậu tương, oliu) thì tốt hơn chất béo bão hòa (trong 
thịt, bơ, dầu cọ, dầu dừa, kem tươi, phomat, mỡ 
động vật) và chất béo chuyển hóa các loại, bao gồm 
cả chất béo được tạo ra trong sản xuất công nghiệp 


(có trong các thực phẩm nướng, chiên rán, các loại 


28 


https://tieulun.hopto.org 


thực phẩm, đồ ăn vặt đóng gói sẵn như bim bim, 
bánh quy, bánh xốp....) và chất béo từ thịt các động 
vật gia súc lớn, chất béo từ chế phẩm sữa bò, cừu. 

+ Hạn chế lượng đường tự do dưới 10% (hoặc 
thậm chí dưới 5%) tổng năng lượng đầu vào. Cụ 
thể là dưới 50 gíngày (tốt nhất là dưới 25 g/ngày). 
Đường tự do (gồm đường đôi như sucrose, maltose; 
đường đơn như glucose, fructose) là những loại 
đường được thêm vào thực phẩm hoặc đồ uống bởi 
nhà sản xuất, trong quá trình pha chế và chế biến 
đồ ăn/uống, cũng như là đường tự nhiên có trong 
mật ong, các loạt mật, siro, nước trái cây tươi và 
nước trái cây cô đặc. 

+ Giữ lượng muối dưới ð g/ngày. Nên sử dụng 
muối iot. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất có thể các tác 
nhân gây bệnh, độc tố hoặc các yếu tố khác có 
thể gây bệnh từ thực phẩm (như độc tố vi nấm 
aflatoxin - có trong lạc mốc, dư lượng kháng sinh - 
có trong rau, củ, quả hoặc các loại thịt gia súc, gia 


cầm, hải sản...). 


2. Dinh dưỡng với bệnh không lây nhiễm 

Sự thay đổi nhanh chóng của chế độ ăn và lối 
sống cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị 
hóa, phát triển kinh tế và toàn cầu hóa đã tác động 


có ý nghĩa tới tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe 


29 


https://tieulun.hopto.org 


của quần thể dân cư, đặc biệt là ở các nước đang 
phát triển. Trong khi mức sống được cải thiện, thực 
phẩm ngày càng sẵn có và đa dạng, sự tiếp cận với 
các dịch vụ ngày càng tăng, đã xuất hiện các hậu 
quả tiêu cực có ý nghĩa về các mặt như: mô hình ăn 
uống không phù hợp, giảm hoạt động thể lực, tăng 
sử dụng thuốc lá và tương ứng là sự gia tăng các 
bệnh mạn tính có liên quan tới ăn uống, đặc biệt là 
trong nhóm người nghèo. 

Dinh dưỡng đang giữ vị trí hàng đầu như là 
một yếu tố quyết định chính có thể điều chỉnh được 
đối với các bệnh mạn tính không lây, với các bằng 
chứng khoa học mạnh mẽ, chứng minh rằng, sự 
thay đổi trong chế độ ăn tạo ra những tác động 
mạnh cả tích cực lẫn tiêu cực, tới sức khỏe suốt cả 
cuộc đời của mỗi người. Quan trọng nhất là sự điều 
chỉnh chế độ ăn có thể không chỉ ảnh hưởng tới sức 
khỏe hiện tại, mà còn có thể xác định một người sẽ 
có thể mắc các bệnh như ung thư, bệnh tim mạch 
và đái tháo đường hay không trong các giai đoạn 
tiếp theo của cuộc đời. 

Dinh dưỡng cá thể có vai trò quan trọng đối với 
bệnh mạn tính không lây. Chuyển hóa, hấp thu các 
chất dinh dưỡng còn phụ thuộc vào các gene liên 
quan chuyển hóa hấp thu các chất đó có trong cơ 
thể. Đồng thời, việc sử dụng thực phẩm, các chất 
đinh dưỡng một cách liên tục thường xuyên có ảnh 


30 


https://tieulun.hopto.org 


hưởng tới sự biểu hiện của gene. Gene xác định các 
cơ hội đối với sức khỏe và tính nhạy cảm đối với 
bệnh tật. Trong khi đó các yếu tố môi trường xác 
định các cá thể nhạy cảm sẽ phát triển bệnh. Sự 
tương tác gene - chất dinh dưỡng cũng liên quan 
tới môi trường. Do đó, trong thời gian tới, việc dự 
phòng và điều trị bệnh mạn tính không lây sẽ được 
tính đến vấn đề dinh dưỡng cá thể dựa theo yếu tố 
gene và biểu hiện của gene. 

Đối với các bệnh mạn tính không lây, nguy cơ 
xảy ra ở mọi lứa tuổi; ngược lại, mỗi lứa tuổi là một 
phần liên tục của các cơ hội để phòng và chống các 
bệnh mạn tính này. Dinh dưỡng không hợp lý, cả 
thiếu và thừa dinh dưỡng, đều tác động tiêu cực tới 
sự phát triển bệnh và nếu sự phối hợp cả hai yếu 
tố (ví dụ: người bị béo phì nhưng thiếu vi chất) thì 
thậm chí còn tổi tệ hơn. Do vậy, việc bảo đảm chế 
độ dinh dưỡng lành mạnh, hợp lý và an toàn trong 
suốt chu kỳ vòng đời, từ khi chuẩn bị mang thai, 
tới giai đoạn phát triển bào thai trong tử cung đến 
các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời là quan trọng 
để dự phòng mắc các bệnh mạn tính không lây. 

2.1. Dinh dưỡng theo vòng đời và mối liên 
quan đến các bệnh không lây nhiễm 

Dinh dưỡng hợp lý theo suốt vòng đời của một 
người sẽ giúp tạo ra một thế hệ mới có tình trạng 
dinh dưỡng tốt hơn, tâm vóc, trí tuệ, sức khỏe tốt 


ỏl 


https://tieulun.hopto.org 


hơn và hạn chế mắc bệnh mạn tính không lây cho 
thế hệ sau. Những trẻ gái tăng trưởng kém thường 
trở thành những người phụ nữ còi cọc, có nhiều 
khả năng đẻ ra những đứa trẻ có cân nặng khi sinh 
thấp và rồi những đứa trẻ này lại có thể tiếp tục chu 
kỳ này bằng cách trở thành những người trưởng 
thành còi cọc, và cứ tiếp diễn như vậy. Kích thước 
khi sinh của người mẹ là yếu tố dự báo có ý nghĩa 
đối với kích thước của đứa trẻ. Có bằng chứng rõ 
ràng về yếu tố liên thế hệ trong béo phì, như tình 
trạng béo phì của bố mẹ, đái tháo đường khi mang 
thai của người mẹ và cân nặng khi sinh của người 
mẹ. Cân nặng khi sinh của người mẹ thấp có liên 


quan tới mức huyết áp cao hơn ở con cái. 





2.1.1. Giai đoạn phát triển bào thai 
Bào thai chậm tăng trưởng trong tử cung có 


liên quan với tăng nguy cơ bệnh mạch vành tim, 


32 


https://tieulun.hopto.org 


đột quy, đái tháo đường và tăng huyết áp. Việc 
chậm tăng trưởng bào thai có thể dẫn tới sự tăng 
trưởng bù rất nhanh sau khi sinh và đây cũng có 
thể là yếu tố quan trọng trong cơ chế bệnh sinh cơ 
bản của thừa cân, béo phì và các bệnh liên quan 
đến chuyển hóa, bệnh mạn tính không lây. Kích 
thước lớn khi sinh cũng liên quan tới tăng nguy cơ 
đái tháo đường và bệnh tim mạch. Cân nặng khi 
sinh cao (>4.000 g) cũng liên quan tới tăng nguy cơ 
ung thư vú và các loại ung thư khác. 

2.1.2. Giai đoạn sơ sinh dưới 1 tuổi 

Chậm tăng trưởng trong giai đoạn sơ sinh 
dưới 1 tuổi có thể được phản ánh bằng việc không 
tăng cân và không tăng chiều cao. Cả chậm tăng 
trưởng và tăng chiều cao hoặc cân nặng quá mức 
đều có thể là các yếu tố nguy cơ làm mắc bệnh mạn 
tính sau này. Tăng huyết áp đã được phát hiện là 
có mối liên quan đối với những người chậm tăng 
trưởng bào thai và tăng cân cao hơn trong giai 
đoạn dưới 1 tuổi. Vóc dáng thấp cũng liên quan tới 
tăng nguy cơ bệnh mạch vành tim, đột quy và ở 
mức độ nào đó cũng liên quan tới đái tháo đường. 
Ở những đứa trẻ có chiều dài thấp ở ngay trong 
bụng mẹ nhưng khi ra đời lại có mức tăng trưởng 
rất nhanh về chiều cao thì khi trưởng thành có 
nguy cơ cao về đột quy và tử vong do ung thư vú, 


tử cung và đại tràng. 


33 


https://tieulun.hopto.org 


Ngày càng có nhiều 














Mẹ ơi, 
sữa mẹ có tất cả 
dưỡng chất con cản 
trong 6 tháng 
đầu đời rồi. 


bằng chứng cho thấy ở cả 
trẻ đẻ đủ tháng và thiếu 
tháng, bú mẹ có liên quan 
một cách có ý nghĩa với 
mức huyết áp thấp hơn 
trong giai đoạn thơ ấu. 
Việc cho ăn sữa ngoài 

wszz thay cho sữa mẹ trong 
TT - si ê đoán đựợf} tối lãm 
tăng huyết áp tâm trương và huyết áp động mạch 
trung bình trong giai đoạn sau của cuộc đời, tăng 
tỷ lệ tử vong ở tuổi trưởng thành. Nguy cơ đối với 
một số bệnh mạn tính của thời kỳ thơ ấu (ung thư 
ở trẻ em, bệnh viêm ruột...) và bệnh mạn tính khi 
trưởng thành (đái tháo đường type 1, tim mạch...) 
cũng có liên quan tới nuôi dưỡng trẻ nhỏ bằng các 
sản phẩm thay thế sữa mẹ. 

2.1.3. Giai đoạn thơ ấu và vị thành niên 

Vóc dáng thấp có liên quan tới tăng nguy cơ 
bệnh mạch vành tim, đột quy và ở một mức độ nào 
đó tới đái tháo đường. Chậm tăng trưởng thời thơ ấu 
có liên quan tới tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành 
khi trưởng thành. Nghiên cứu ở trẻ 11-12 tuổi tại 
jJamalca cho thấy, ở trẻ chậm tăng trưởng bào thai 
và tăng cân nhiều trong giai đoạn giữa 7 và 11 tuổi 


thì khi lớn có mức huyết áp cao. Nghiên cứu về trẻ 


34 


https://tieulun.hopto.org 


em ở Ấn Độ có cân nặng khi sinh thấp liên quan 
đến tăng mô mỡ trung tâm, do đó tăng nguy cơ 
tăng huyết áp và bệnh tật. Huyết áp cao hơn ở thời 
thơ ấu (cùng với các yếu tố nguy cơ khác) gây nên 
những thay đổi giải phẫu và các cơ quan đích trong 
cơ thể, có liên quan tới nguy cơ bệnh tim mạch, bao 
gồm giảm tính đàn hồi thành động mạch, tăng kích 
thước và khối lượng tâm thất, tăng động lực mạch 
máu khi tim co bóp và tăng sức cản ngoại vi. 
Khẩu phần năng lượng ở thời thơ ấu cũng liên 
quan thuận chiều với tỷ lệ tử vong do ung thư, mạch 
vành tim, đột quy và bệnh hô hấp ở người trưởng 
thành. Tăng huyết áp, giảm dung nạp glucose và 
rối loạn lipid trong máu liên quan tới trẻ em và trẻ 
vị thành niên với cách ăn uống và thói quen sinh 
hoạt, như các chế độ ăn có quá nhiều chất béo (đặc 
biệt là chất béo no), cholesterol và muối, khẩu phần 
ăn không đủ chất xơ và kali, thiếu tập thể dục và 
tăng xem vô tuyến. Cơ quan Nghiên cứu về Ủng 
thư quốc tế đã khẳng định rằng, có bằng chứng rõ 
ràng về mối liên hệ giữa sự xuất hiện của béo phì 
(cả sớm và muộn) và nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, 
các nhà khoa học cũng chỉ ra mối liên quan giữa 
người trẻ có cân nặng quá mức (béo phì) và mức 
tăng cân cao với ung thư vú, đại tràng, trực tràng 


và tiền liệt tuyến. 


J5 


https://tieulun.hopto.org 


2.1.4. Giai đoạn trưởng thành 

Đây là giai đoạn các bệnh mạn tính và yếu 
tố sinh học của bệnh mạn tính (tăng huyết áp, 
rối loạn đường huyết, rối loạn mỡ máu...) bắt đầu 
được thể hiện. Các dấu hiệu, triệu chứng của các 
bệnh mạn tính xuất hiện sớm hay muộn, mức độ 
nặng hay nhẹ, kèm biến chứng hay không sẽ phụ 
thuộc vào từng cá thể, phụ thuộc vào mức độ, tần 
suất của yếu tố nguy cơ. Như Bài 1 đã đề cập, các 
yếu tố nguy cơ chính trong giai đoạn này là dinh 
dưỡng không hợp lý, sử dụng thuốc lá, lạm dụng 
rượu, bia, ít hoạt động thể lực, stress. Bên cạnh 
đó, những người đã xuất hiện có chỉ số vòng eo cao, 
béo phì, tăng huyết áp, rối loạn glucose máu, tăng 
cholesterol, tăng triglyceride, tăng acid uric máu, 
hội chứng rối loạn chuyển hóa... sẽ nhanh chóng 
dẫn đến các bệnh mạn tính không lây như đái tháo 
đường, bệnh mạch vành, đột quy, ung thư. 

Các nhà khoa học đã chỉ ra, trong giai đoạn 
trưởng thành để kiểm soát bệnh mạn tính và mức 
độ của bệnh, cần phải thực hiện lối sống nghỉ ngơi, 
ăn uống, tập luyện lành mạnh một cách đúng, đủ 
và đều; hạn chế các yếu tố nguy cơ và yếu tố sinh 
học thì sẽ giảm mắc bệnh mạn tính không lây. Giai 
đoạn trưởng thành cũng là thời gian mang tính 


quyết định đối với việc giảm các yếu tố nguy cơ 


36 


https://tieulun.hopto.org 


mang tính dự phòng và tăng hiệu quả điều trị nếu 
đã mắc. 

2.1.ð. Lão hóa và người cao tuổi 

Người cao tuổi là những người từ 60 tuổi trở 
lên. Hầu hết bệnh mạn tính xuất hiện ở giai đoạn 
này, đây là kết quả của sự tương tác giữa quá trình 
tiến triển đa bệnh cũng như sự suy giảm chức năng 
sinh lý theo tuổi nói chung. Các bệnh mạn tính đạt 
tới đỉnh cao ở giai đoạn này như đái tháo đường 
type 2, tìm mạch và một số loại ung thư. Gánh nặng 
chính của bệnh mạn tính không lây được quan sát 
thấy ở giai đoạn này là ảnh hưởng chất lượng sống, 
tuổi thọ của người cao tuổi, tài chính bản thân và 
kinh tế gia đình, gánh nặng đối với bảo hiểm y tế, 
các chi trả của xã hội và chính phủ. 

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, các yếu 
tố nguy cơ không tăng lên một cách có ý nghĩa sau 
thời điểm ở một độ tuổi già nhất định và rằng không 
có lợi ích gì trong việc thay đổi các thói quen, như 
thói quen ăn uống, sau 80 tuổi. Sau đó, có một thời 
gian người cao tuổi được khuyến khích thay đổi chế 
độ ăn của họ, thậm chí là quá khắt khe như giảm 
lượng thức ăn hoặc kiêng khem để có được lợi ích 
mong muốn. Gần đây, người cao tuổi được khuyến 
khích ăn một chế độ ăn lành mạnh và hợp lý - càng 
nhiều và đa dạng càng tốt trong khi vẫn duy trì 


cân nặng - và đặc biệt là tăng cường vận động, 


jĩ 


https://tieulun.hopto.org 


tập thể dục, chơi thể thao. Nghiên cứu cho thấy, 
phụ nữ cao tuổi ăn 5-10 đơn vị rau, quả một ngày 
có nguy cơ bị xơ vữa động mạch ít hơn khoảng 30% 
so với phụ nữ chỉ ăn 2-5 đơn vị rau, quả một ngày. 
Các bệnh nhân cao tuổi thường có nguy cơ mắc các 
bệnh tim mạch cao hơn, nhưng nếu thay đổi các 
yếu tố nguy cơ thì họ có thể đạt được nhiều lợi ích 
hơn, kể cả giảm mắc các bệnh tim mạch và tuổi thọ 


tăng cao hơn. 








Một số lượng lớn bằng chứng khoa học nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng giải pháp 
dinh dưỡng hợp lý vòng đời để phòng và chống các 
bệnh mạn tính không lây. Các vấn đề chính là: 

1. Các chế độ ăn không lành mạnh, ít hoạt 
động thể lực và hút thuốc lá đã được khẳng định 
là các hành vi nguy cơ đối với các bệnh mạn tính 


không lây. 











j8 


https://tieulun.hopto.org 








2. Các yếu tố nguy cơ sinh học như tăng huyết 
áp, béo phì, tăng lipid máu, rối loạn glucose máu 
đã được khẳng định là các yếu tố nguy cơ đối với 
bệnh mạch vành tim, đột quy và đái tháo đường. 

3. Các chất dinh dưỡng và hoạt động thể lực 
ảnh hưởng tới sự biểu hiện của gene và có thể xác 
định tính nhạy cảm đối với bệnh tật. 

4. Các yếu tố nguy cơ về hành vi và sinh học 
xuất hiện, tác động trong giai đoạn sớm của cuộc 
đời, và tiếp tục có tác động tiêu cực trong suốt quá 
trình diễn biến của cuộc đời. 

5. Các yếu tố sinh học chính có thể tiếp tục 
ảnh hưởng tới sức khỏe của thế hệ sau. 

6. Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý ở giai đoạn sau 
khi sinh là quan trọng. 

7. Trên toàn cầu, các xu hướng về tỷ lệ mắc 
nhiều yếu tố nguy cơ đang tăng lên, đặc biệt đối 
với béo phì, không hoạt động thể lực, và ở các nước 
đang phát triển đặc biệt là hút thuốc lá. 

8. Các can thiệp chỉ có hiệu quả khi can thiệp 
trên tất cả các yếu tố nguy cơ cá thể và can thiệp 
cần liên tục trong suốt cả cuộc đời. 

9. Cải thiện chế độ ăn, tăng mức hoạt động thể 
lực ở người trưởng thành và người cao tuổi sẽ giảm 
nguy cơ tử vong, tàn tật của các bệnh mạn tính. 

10. Dự phòng cấp 1 (tác động vào thời kỳ 


khỏe mạnh, tăng yếu tố bảo vệ và loại trừ yếu tố 








39 


https://tieulun.hopto.org 





nguy cơ) là quan trọng nhất trong phòng bệnh 
mạn tính không lây. Dự phòng cấp hai (phát hiện 
sớm và can thiệp kịp thời các yếu tố sinh học và 
yếu tố nguy cơ) thông qua chế độ ăn và hoạt động 
thể lực là một chiến lược bổ sung làm chậm sự tiến 
triển của các bệnh mạn tính đang tổn tại, giảm tỷ 
lệ tử vong và gánh nặng bệnh tật do các bệnh này 


gây ra. 











Như vậy, rõ ràng là các yếu tố nguy cơ phải 
được giải quyết trong suốt cuộc đời. Can thiệp dự 
phòng (cấp 1) là để dịch chuyển toàn bộ quần thể 
dân cư theo hướng lành mạnh hơn. Những thay đổi 
nhỏ về các yếu tố nguy cơ trong số đông dân cư có 
thể tác động lớn về mặt nguy cơ quần thể về tử vong 
và tàn tật. Bằng cách phòng bệnh cho quần thể 
dân cư lớn, mức giảm huyết áp, cholesterol máu... 
tuy nhỏ nhưng có thể làm giảm mạnh chi phí về y 
tế. Ví dụ cải thiện lối sống có thể làm giảm nguy 
cơ tiến triển đái tháo đường tới 58% trong 4 năm. 
Các nghiên cứu quần thể khác cũng cho thấy có 
tới 80% các trường hợp bệnh mạch vành tim và tới 
90% trường hợp đái tháo đường type 2 có thể tránh 
được thông qua thay đổi các yếu tố lối sống, khoảng 
1/3 các trường hợp ung thư có thể tránh được bằng 
cách ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng bình 


thường, tập thể dục trong suốt cuộc đời. 


40 


https://tieulun.hopto.org 


2.2. Giải pháp dinh dưỡng hợp lý để phòng, 
chống bệnh không lây nhiễm 

Một là, cần ăn đa dạng các loại thực phẩm. 

Cơ thể chúng ta hằng ngày cần rất nhiều chất 
dinh dưỡng. Không có một thức ăn nào là toàn diện 
và có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ 
thể. Do mỗi loại thức ăn có chứa một số loại chất 
dinh dưỡng với tỷ lệ khác nhau nên bữa ăn hằng 
ngày cần đa dạng (ít nhất có 5 trong 8 nhóm thực 
phẩm, trong đó nhóm chất béo là bắt buộc) và phối 
hợp nhiều loại thực phẩm (10-15 loại thực phẩm). 
Các chất dinh dưỡng của các loại thực phẩm này sẽ 
bổ sung cho nhau và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn 
sẽ tăng lên: 

- Nhóm 1. Lương thực: gạo, ngô, khoai, sắn là 
thức ăn cơ bản và cũng là nguồn cung cấp năng 
lượng chủ yếu cho cơ thể. Ngoài ra, ngũ cốc còn 
là nguồn cung cấp nhiều vitamin nhóm B, nhất là 
vitamin B1. Vitamin B1 thường nằm ở lớp vỏ ngoài 
của hạt gạo, nếu gạo xay xát quá kỹ sẽ làm vitamin 
này giảm đi đáng kể. 

- Nhóm 2. Nhóm hạt các loại: đậu, đỗ, vừng, lạc 
là nguồn cung cấp chất đạm thực vật cho cơ thể. 
Ngoài ra, nhóm hạt cung cấp nhiều chất béo thực 
vật giàu acid béo không no nhiều nối đôi, chất xơ 
và các hoạt tính sinh học, hỗ trợ phòng, chống bệnh 
mạn tính không lây. 


41 


https://tieulun.hopto.org 


- Nhóm 3. Nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa 
là nguồn cung cấp chất đạm động vật và calci quan 
trọng cho cơ thể. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa 
mẹ là thức ăn tốt nhất, hoàn hảo nhất với nhiều 
dinh dưỡng, miễn dịch, hoạt tính sinh học giúp cho 
trẻ phát triển toàn diện. 

- Nhóm 4. Nhóm thịt các loại, cá và hãi sản cung 
cấp các acid amin cần thiết mà cơ thể người không 
tự tổng hợp được. Các thực phẩm này thường có đủ 
các acid amin cần thiết ở tỷ lệ cân đối. Ngoài ra, 
nhóm 4 còn cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng như 
sắt, kẽm,... 

- Nhóm ð. Nhóm trứng và các sản phẩm của 
trứng là nguồn cung cấp chất đạm động vật và 
nhiều chất dinh dưỡng quý cho cơ thể. 

- Nhóm 6. Nhóm rau, quả màu vàng, da cam, 
màu đỏ như cà rốt, bí ngô, gấc, cà chua hoặc rau 
tươi có màu xanh thẫm là nguồn cung cấp vitamin 
và chất khoáng chủ yếu cho cơ thể, đồng thời cung 
cấp các chất chống oxy hóa hỗ trợ phòng, chống lão 
hóa và bệnh mạn tính không lây. Các loại rau, quả 
có màu vàng đỏ có nhiều B-caroten (tiền vitamin A). 
Các loại rau có màu xanh đậm như rau ngót, rau 
muống, rau dền, rau đay có nhiều vitamin C, sắt 
và calei. Cần lưu ý là vitamin C sẽ bị mất mát khi 
rau bị dập, nát, vì thế nên sử dụng rau tươi, nấu 


xong ăn ngay là cách tốt nhất để bảo toàn lượng 


42 


https://tieulun.hopto.org 


vitamin C trong rau. Rau củ còn là nguồn cung cấp 
chất xơ quý, có tác dụng chống táo bón và phòng xơ 
vữa động mạch. 
- Nhóm 7. Nhóm rau, củ, quả khác như su hào 
củ cải cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ 
- Nhóm 8. Nhóm dầu ăn, mố các loại là nguồn 
cung cấp năng lượng và các acid béo cần thiết cho 
cơ thể. Nên ăn phối hợp cả dầu và mỡ. 


Hình 2.2: Các nhóm thực phẩm cần có trong 
bữa ăn hằng ngày 


Nhóm 2: 
Các loại hạt 


loại, cá. 
và hải sản 





Nhóm 5: 
“Trứng và các. 


`“z ..> tr 


Hai là, bữa ăn cần có sự phối hợp nguồn chất 


đạm động vật và thực vật, chất béo động vật và 
thực vật. 


Có hai nguồn cung cấp chất đạm cho cơ thể là 
chất đạm động vật (thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua 


43 


https://tieulun.hopto.org 


hải sản)... và chất đạm thực vật (đậu, đỗ...). Bữa 
ăn gia đình nên có sự cân đối giữa đạm động vật và 
đạm thực vật. Tỷ lệ đạm động vật tối thiểu là 1/3 
hoặc tốt hơn là 1/2 đạm tổng số. 

Chất béo là dung môi cho các vitamin tan trong 
dầu như A, D, E, K. Chất béo tham gia trong cấu 
trúc màng tế bào và điều hòa các hoạt động chức 
phận của cơ thể như màng tế bào, nội tạng. Trong 
khẩu phần ăn nên có sự phối hợp cả dầu thực vật 
và mỡ động vật ở tỷ lệ cân đối. Nên ăn vừng lạc. 
Không nên ăn các thức ăn nhanh, thức ăn chế biến 
săn, thức ăn có chỉ số đường huyết cao. 

Ba là, phân chia hợp lý các bữa ăn trong ngày. 

Số bữa ăn trong ngày phụ thuộc lứa tuổi, tình 
trạng sức khỏe, mức độ lao động. Với người trưởng 
thành khỏe mạnh cần ăn 3 bữa/ngày, trẻ em ăn 4-5 
bữa/ngày. Nên ăn ít nhất 3 bữa, không nên bỏ bữa 
ăn sáng. Nghiên cứu cho thấy, bỏ bữa ăn sáng tăng 
nguy cơ thừa cân, béo phì. Ăn bữa trưa nhiều nhất, 
bữa tối ăn ít nhất. 

Bốn là, cần ăn đủ lượng thức ăn và đủ nhu cầu 
các chất dinh dưõng. 

- Lượng thức ăn mỗi bữa được áp dụng theo 
hướng dẫn tháp dinh dưỡng cho từng lứa tuổi, 
sinh lý. 

- Tăng cường ăn rau xanh và củ, quả (ở người 
lớn trên 400 g/ngày/người). 


44 


https://tieulun.hopto.org 


- Uống đủ nước mỗi ngày, đối với người lớn 
trung bình 2 - 2,ð lít nước/ngày. 
Năm là, không nên ăn mặn, sử dụng muối 1od 


trong chế biến thức ăn. 


Hình 2.3: Cách ước tính ð g muối cho một số 


loại gia vị 






¬s-.ồ 


xì dầu 
œ (8,5 thìa) N 
_ ¬—. 


x^ 8g —- 


~=““ bột canh =. 





Muối ăn là loại gia vị được sử dụng hằng ngày, 
nhưng thực ra cơ thể chỉ cần một lượng rất ít, nếu 
ăn nhiều muối sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết 
áp và bệnh mạn tính không lây khác. Không nên 
ăn mặn: trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng dưới 3 g/ngày, 
trẻ em 6 - 11 tuổi sử dụng dưới 4 g/ngày, người 
trưởng thành sử dụng dưới ð g/ngày. Nên sử dụng 
muối iod trong chế biến món ăn. 

32.3. Hoạt động thể lực phòng, chống các 
bệnh không lây nhiễm 

2.3.1. Hoạt động thể lực là gì? 

Hoạt động thể lực bao gồm tất cả những cử 


45 


https://tieulun.hopto.org 


động hoặc chuyển động của cơ thể người tạo ra bởi 
hệ cơ xương khớp và có tiêu hao năng lượng. 

Hoạt động thể lực được chia làm hai loại: 

- Hoạt động thể lực cơ bản: là những hoạt động 
thể lực nhẹ hằng ngày như đứng, đi chậm, mang 
vác vật nhẹ. Đây là những vận động thường ngày 
trong cuộc sống, tuy nhiên nếu tăng cường những 
hoạt động này thì cũng đạt được những lợi ích 
nhất định. 

- Hoạt động thể lực có lợi ích cho sức khỏe: là 
những hoạt động thể lực mà khi cộng thêm vào 

với các hoạt 
động thể lực cơ 


Lễ Ệ . bản sẽ bu ra 

Ầ đ ¬ t < những lợi ích 

* ` lj tốt hơn cho sức 

khỏe như làm 

giảm nguy cơ 

tử vong, ung thư, cao huyết áp, đái tháo đường, 

hội chứng chuyển hóa, loãng xương... Nó có thể là 

các bài tập tại chỗ như yoga, tập thể dục nhịp điệu, 

hoặc các bài tập như đi bộ, đạp xe hay các môn thể 

thao như đánh cầu, tennis, đá bóng, chơi bóng rổ... 

Đối với trẻ em, hoạt động thể lực có thể là làm việc 

nhà, chơi đùa với người nhà hay bạn bè, chạy nhảy, 

đi bộ/đạp xe tới trường cho tới các hoạt động thể 
dục, thể thao như đá bóng, bơi, tập võ,... 


46 


https://tieulun.hopto.org 


Năng lượng tiêu hao cho các hoạt động thể lực 
chính là mức năng lượng cần thiết cho sự căng và 
co của cơ, gây chuyển động các xương, tạo ra các 
chuyển động của các phần của cơ thể người. Do vậy, 
năng lượng tiêu hao phụ thuộc vào mức độ gắng sức 
nhiều hay ít, thời gian thực hiện các hoạt động thể 
lực ngắn hay dài và loại hoạt động thể lực. Nếu một 
người đi bộ nhẹ nhàng trong vòng 30 phút thì sẽ 
tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi đi trong 20 phút. 
Nhưng nếu người đó đi bộ nhẹ trong 30 phút có 
thể sẽ tiêu hao ít năng lượng hơn một người đi bộ 
nhanh trong 1ð phút. Một người đá bóng có thể 
tiêu hao nhiều năng lượng hơn một người đi bộ 
nếu thực hiện trong cùng thời gian. Ngoài ra, yếu 
tố môi trường (nóng/lạnh, mưa/nắng...), giới tính, 
cũng ảnh hưởng tới năng lượng tiêu hao ở người. 


Một số hình ảnh tiêu thụ 100 kcal 
năng lượng từ hoạt động thể lực 


^ Đi bộ vỀ Chạy bộ 
VẬ 27 phút Ñ 12 phút 
ni V 4 se. 











Do Đi xe đạp _—==ả8Ế Phơi quản áo 
⁄ : ` | h- Ì 
k 12 phút , 41 phút 
_. "= || . 
. 





47 


https://tieulun.hopto.org 





2 š 
Tập Yoga ¬ Chơi cầu lông 


33 phút \ 12 phút 


<2 3 — 
‹⁄j 








Nghiên cứu cho thấy có hoạt động thể lực ít tốt 
hơn là không có hoạt động nào. Lợi ích của hoạt 
động thể lực với sức khỏe sẽ tăng thêm tùy thuộc 
vào thời gian, cường độ, mức độ thường xuyên của 
hoạt động thể lực. Không/ít hoạt động thể lực là 
một trong 4 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 
trên thế giới. Mức độ ít hoạt động thể lực tăng lên 
ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng với 
đó là các hậu quả như các bệnh tìm mạch, đái tháo 
đường, ung thư và các yếu tố nguy cơ của bệnh 
không lây nhiễm như tăng huyết áp, tăng đường 
máu và thừa cân, béo phì. Thực hiện các hoạt động 
thể lực thường xuyên làm giảm nguy cơ của các 
bệnh mạn tính. Hơn nữa, hoạt động thể lực là một 
yếu tố quan trọng trong tiêu hao năng lượng, vì thế 
nó là thành phần không thể thiếu trong việc duy 
trì cân bằng năng lượng và kiểm soát cân nặng. 

2.3.2. Khuyến nghị về hoạt động thể lực phòng, 
chống các bệnh mạn tính không lây 

Hiện nay, chưa có khuyến nghị riêng về hoạt 
động thể lực cho dự phòng từng bệnh mạn tính 
riêng biệt. Các nhà khoa học nhận thấy, nếu thực 


hiện các khuyến nghị về hoạt động thể lực cho cộng 


48 


https://tieulun.hopto.org 


đông theo từng độ tuổi, trẻ em có thể duy trì được 
một hệ tìm mạch và tốc độ chuyển hóa khỏe mạnh, 
người trưởng thành có thể giảm 1-3% trọng lượng 
cơ thể và người cao tuổi có thể giảm 30% nguy cơ 
mắc bệnh mạn tính. 

Đối với trẻ em 5-17 tuổi, khuyến nghị về hoạt 
động thể lực như sau: 

- Trẻ em 5-17 tuổi nên có tổng thời gian thực 
hiện các hoạt động thể lực mức độ gắng sức vừa 
đến nặng ít nhất 60 phút một ngày vào hầu hết các 
ngày trong tuần. 

- Khoảng thời gian thực hiện các hoạt động thể 
lực nhiều hơn 60 phút/ngày sẽ đem lại các lợi ích 
gia tăng cho sức khỏe của trẻ. 

- Hầu hết các hoạt động thể lực hằng ngày nên 
là aerobic. Hoạt động thể lực gắng sức nặng nên 
được kết hợp để tăng cường khối cơ, xương nên 
được thực hiện ít nhất 3 lần/tuần. 

- Trẻ em không nên sử dụng các thiết bị điện 
tử, giải trí (máy vi tính, chơi game, Internet, xem 
tiv1, điện thoại...) trên 120 phút/ngày, đặc biệt vào 
ban ngày. 

Đối với người trưởng thành 18-64 tuổi, khuyến 
nghị về hoạt động thể lực như sau: 

- Người trưởng thành 18-64 tuổi nên thực hiện 
các hoạt động thể lực gắng sức mức độ vừa trong 


tất cả các ngày trong tuần với thời gian tổng cộng 


49 


https://tieulun.hopto.org 


ít nhất 150 phút/tuần hoặc thực hiện các hoạt động 
thể lực gắng sức mức độ nặng, hoặc kết hợp giữa 
các hoạt động thể lực gắng sức mức độ vừa và nặng 
ít nhất 75 phút/tuần. 

- Các hoạt động aerobic nên được thực hiện 
theo từng đợt ít nhất là 10 phút. 

- Để gia tăng các lợi ích cho sức khỏe từ hoạt 
động thể lực, người trưởng thành nên tăng thời 
gian thực hiện các hoạt động thể lực mức độ vừa 
lên 300 phút/tuần, hoặc các hoạt động thể lực 
gắng sức mức độ nặng, hoặc kết hợp giữa các hoạt 
động thể lực gắng sức mức độ vừa và nặng ít nhất 
150 phút/tuần. 

- Các hoạt động tăng cường cơ bắp nên được 
thực hiện ít nhất 2 lần/tuần. 

Đối với người từ 65 tuổi trở lên, khuyến nghị về 
hoạt động thể lực như sau: 

- Người trên 65 tuổi nên thực hiện các hoạt 
động thể lực gắng sức mức độ vừa trong tất cả 
các ngày trong tuần, với tổng thời gian ít nhất là 
150 phút/tuần, hoặc thực hiện các hoạt động thể 
lực gắng sức mức độ nặng, hoặc kết hợp giữa các 
hoạt động thể lực gắng sức mức độ vừa và nặng ít 
nhất 7ð phút/tuần. 

- Các hoạt động aerobie nên được thực hiện 
theo từng đợt ít nhất là 10 phút. 


50 


https://tieulun.hopto.org 


- Để gia tăng các lợi ích cho sức khỏe từ hoạt 
động thể lực, người từ 65 tuổi trở lên nên tăng thời 
gian thực hiện các hoạt động thể lực mức độ vừa 
lên 300 phút/tuần, hoặc các hoạt động thể lực gắng 
sức mức độ nặng, hoặc kết hợp giữa các hoạt động 
thể lực gắng sức mức độ vừa và nặng ít nhất 150 
phút/tuần. 

- Người ở độ tuổi này, nếu có hạn chế di chuyển, 
nên thực hiện các hoạt động thể lực để duy trì cân 
bằng và đề phòng ngã ít nhất 3 ngày/tuần. 

- Các hoạt động tăng cường khối cơ nên được 
thực hiện với các bài tập có sử dụng nhiều nhóm cơ 
và nên được thực hiện ít nhất 2 ngày/tuần. 

- Người trong độ tuổi này nếu không thể thực 
hiện hoạt động thể lực như khuyến nghị vì các điều 
kiện sức khỏe không cho phép, họ nên cố gắng hoạt 
động càng nhiều càng tốt trong khả năng của họ 
cho phép!. 

Vậy tại nhà, làm thế nào để xác định hoạt động 
thể lực nào là gắng sức mức độ nhẹ, vừa, nặng? Ta 
có thể hiểu, gắng sức là mức độ mà một người cảm 
nhận về độ khó của hoạt động thể lực hoặc là mức 
độ tim của người đó làm việc như thế nào khi thực 
hiện hoạt động thể lực. Cụ thể các cách nhận biết 





1. Xem https://www.who.Int/news-room/fact-sheet/detal/ 
physIcal-act1vIty. 


B1 


https://tieulun.hopto.org 


mức độ gắng sức trong hoạt động thể lực được mô tả 


trong Bảng 2.1. Nếu chỉ mới bắt đầu tập luyện với 


các hoạt động thể lực hãy bắt đầu với các hoạt động 


có mức gắng sức nhẹ và tăng dần mức độ gắng sức. 


Bảng 2.1: Cách xác định mức độ gắng sức 


trong hoạt động thể lực 



































Cách 
' gắng sứcnhẹ | gắng sức vừa | 939 
găng nặng 
sức 
Thở nhanh 
: ¬. hơn bình 
TH HỘ sƠ HHNHg thường, nhưng | Thở sâu và 
thay đổi chú ý MÔ. cẩn 
trong nhịp thổ chưa đến nỗi nhanh 
gmnịp thở không ra 
vào ... 
mức Không đổ mồ hôi 
độ cảm | (trừ khi đang thực | Đổ mồ hôi sau | Đổ mồ hôi 
nhận hiện hoạt động khi tập luyện chỉ sau vài 
độ khó | dưới trời nắng khoảng 10 phút tập 
của nóng hoặc ầm phút luyện 
hoạt | ướt) 
động : 
thể lực Có thể dê dàng Có thể nói Không thể 
nói chuyện hoặc chuyền tron nói, thậm 
thậm chí hát trong lúc là li Ki chí chỉ vài 
lúc đang thực SAPHÒÀ: từ mà không 
linn S32 nhưng không hàn 
hiện các hoạt thể hát thể ngừng 
động thể lực lại để thở 
Dựa sh bổ 
vào  |40tới 50% nhịp | 50 tới 70% By 
: lượn nhớ 024071 và 7) nhịp tim tối 
nhịp tim tối đa nhịp tim tối đa 
: đa 
tim 
52 


https://tieulun.hopto.org 


* Nhịp tim tối đa = 220 - số tuổi của người tập. Ví 
dụ, nhịp tim tối đa của một người 4ð tuổi là 220 - 4õ = 
17õ lần/phút. Đây là con số tối đa mà tim người đó có 
thể hoạt động trong khi đang thực hiện các hoạt động 
thể lực. Để xác định mức độ gắng sức tương ứng với 
nhịp tim, nếu muốn nhịp tim vào khoảng 70-85%, tức 
là ở mức gắng sức nặng, có thể tính toán như sau: Lấy 
220 trừ đi số tuổi của người tập để có số nhịp tim tối 
đa. Nhân số đó với 0,7 (70%) để xác định số tối thiểu 
và nhân số đó với 0,8ð (85%) để xác định số tối đa cần 
đạt được. 

Thực hiện hoạt động thể lực là một biện pháp 
không tốn kém, chủ động phòng và kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ, biến chứng của các bệnh không lây 
nhiễm. Chính vì thế, hãy coi hoạt động thể lực là 
một cơ hội để bảo vệ sức khỏe. Hạn chế ngồi, nằm 
lâu, đi lại bằng ôtô, thang máy; tích cực làm việc 
nhà (lau dọn nhà, leo cầu thang, chơi đùa với thú 
cưng, trồng cây...), đi lại bằng phương tiện giao 
thông công cộng (đi bộ, đi xe buýt) hoặc đạp xe khi 
di chuyển giữa những quãng đường không quá 
xa, tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục ở 
trường, vận động di chuyển nhiều nhất trong công 
sở, tập thể dục - thể thao, đi bộ trong thời gian rảnh 
cùng bạn bè và người thân là những hoạt động thể 
lực hằng ngày mà mỗi người đều có thể thực hiện 
được tương đối dễ dàng. Hãy coi 30 phút/ngày thực 


53 


https://tieulun.hopto.org 


hiện các hoạt động thể lực như một hành động bỏ 
tiết kiệm cho sức khỏe. Khi bước vào tuổi trung 
niên và cao tuổi, cơ thể con người có sẵn “nguồn 


xế" 2C ^ + % Xs `.« 
vốn” để bảo vệ cho sức khỏe của mỗi người. 


54 


https://tieulun.hopto.org 


BÀI 3 
CÁC KHUYỂN NGHỊ DINH DƯỠNG 
ĐỂ DỰ PHÒNG CÁC BỆNH 
KHÔNG LÂY NHIÊM 


1. Dinh dưỡng dự phòng thừa cân, béo phì 

1.1. Thế nào là thừa cân, béo phì? 

Thừa cân, béo phì là sự tích lũy mố quá mức 
trong các mô gây ảnh hưởng không tốt cho sức 
khỏe con người. Mỡ có thể được tích lũy dưới da 
hoặc trong nội tạng. 

Xét về hình thể bên ngoài, thừa cân, béo phì có 
thể biểu hiện ở 6 dạng, tùy theo vị trí mỡ tích lũy 
quá mức ở vị trí nào trên cơ thể. Các thể béo phì 
này bao gồm: béo phì thân trên, béo phì bụng dưới, 
béo phì bụng dưới và đùi, béo phì bụng trên, béo 
phì phần thân dưới, béo phì trung tâm. 

Để xác định thừa cân, béo phì, trẻ dưới 5 tuổi: 
trẻ thừa cân nếu cân nặng theo tuổi z-score hoặc 
cân nặng theo chiều cao z-score >+28D, béo phì 
nếu cân nặng theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều 
cao z-score >+3SD); trẻ từ 5 đến 19 tuổi: trẻ thừa 
cân nếu chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI - 


55 


https://tieulun.hopto.org 


là tỷ số của cân nặng theo kg chia cho chiều cao 
(tính bằng mét) bình phương (kg/m?) theo tuổi 
z-score >+18D và béo phì nếu BMI theo tuổi z-score 
>+28D. Ở trẻ em, các chỉ số này đều được tính riêng 
cho từng giới, có bảng tra khác nhau ở bé trai và 
bé gái. Ở người trưởng thành (trên 19 tuổi), BMI, 
áp dụng chung cho cả hai giới và mọi độ tuổi, nếu 
BMI >2 và <30 thì được coi là thừa cân, nếu BMI 
>30 thì được xác định là béo phì. Cụ thể về cách 
tính các chỉ số này được cung cấp trên trang web 
của Viện Dinh dưỡng tại http://viendinhduong.vn/. 
Ngoài ra, ở người trưởng thành, vòng eo trên 80 em 
ở nữ và trên 90 em ở nam giới là ngưỡng xác định 
béo bụng. 

1.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ 
của thừa cân, béo phì 

Về cơ bản, thừa cân, béo phì được cho là hậu 
quả của việc dư thừa năng lượng trong cơ thể. Nếu 
năng lượng tiêu hao bằng đúng năng lượng ăn vào, 
con người có được cân bằng năng lượng và không 
thay đổi về cân nặng. Nếu phần năng lượng tiêu 
hao ít hơn năng lượng ăn vào, cân bằng năng lượng 
dương, tăng dần mức năng lượng dự trữ trong cơ 
thể, mà dạng dự trữ đầu tiên là mỡ, lâu ngày gây 
thừa cân, béo phì. 

Năng lượng ăn vào chủ yếu đến từ thức ăn và 


đồ uống mà các chất chính sinh năng lượng là tỉnh 


56 


https://tieulun.hopto.org 


bột, dầu mỡ và đạm. Một chế độ ăn không cân bằng, 
đậm độ năng lượng cao, vượt ngưỡng nhu cầu năng 
lượng khuyến nghị cho người Việt Nam là nguyên 
nhân gây thừa cân, béo phì!. Chế độ ăn cân đối là 
một chế độ vừa bảo đảm cung cấp đủ năng lượng 
theo khuyến nghị lại vừa cung cấp một tỷ lệ hợp 
lý các chất dinh dưỡng. Ở người Việt Nam trưởng 
thành, năng lượng ăn vào trong ngày từ các tình 
bột (gạo, mì, ngô, khoa1...) nên vào khoảng 55-65%, 
từ dầu, mỡ các loại (mỡ lợn, mỡ gà, dầu ăn, dầu trộn 
salad, trộn gỏi...) là 15-20% và không quá 25%, từ 
đạm (thịt, cá, trứng, sữa...) là 10-15% tổng năng 
lượng nạp vào. Bên cạnh đó, năng lượng cũng cần 
được phân bổ hợp lý giữa các bữa ăn trong ngày. 
Nếu một người ăn 3 bữa/ngày thì tỷ lệ nên là 30- 
35% cho bữa sáng, 35-40% cho bữa trưa và 25-30% 
cho bữa tối. Nếu một chế độ ăn không bảo đảm cân 
đối giữa các thành phần sinh năng lượng như trên, 
chỉ ăn quá nhiều một trong 3 loại chất trên, hoặc 
nhiều đạm, hoặc/và nhiều tỉnh bột, hoặc/và nhiều 
dầu, mỡ cũng đều có nguy cơ dẫn tới thừa cân, béo 
phì. Cân đối năng lượng giữa các bữa trong một 
ngày nếu không hợp lý, ăn quá nhiều năng lượng 
vào bữa tối trong một thời gian dài chẳng hạn, 


cũng là nguy cơ gây thừa cân, béo phì. 





1. Cụ thể về nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho người 
Việt Nam xem Phụ lục 1. 


5ĩ 


https://tieulun.hopto.org 


Năng lượng tiêu hao ít thường gặp ở những 
người có lối sống tĩnh tại, điều kiện làm việc nhẹ 
nhàng, ít vận động, phải ngồi nhiều. Tổ chức Y tế 
Thế giới đã có khuyến nghị với hoạt động thể lực cho 
từng lứa tuổi như đã trình bày ở Bài 2. Thực hiện 
một chế độ ăn cân đối, hợp lý, mức độ hoạt động thể 
lực theo khuyến nghị sẽ giúp cân bằng năng lượng 
và duy trì cân nặng hợp lý cho con người. 

Ngoài hai nguyên nhân trên, chế độ nuôi dưỡng 
và chăm sóc không hợp lý, các rối loạn tâm lý cũng 
là yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì. Những trẻ 
có cân nặng sơ sinh trên 3,5 kg, trẻ bị suy dinh 
dưỡng và/hoặc béo phì khi còn nhỏ, trẻ không được 
nuôi bằng sữa mẹ, trẻ ăn sữa bột công thức không 
hợp lý, trẻ vị thành niên bị rối loạn dậy thì, người bị 
rối loạn giấc ngủ, bị áp lực/rối loạn tâm lý cũng gây 
thừa cân, béo phì. Ở các gia đình có bố hoặc/và mẹ 
bị béo phì thì trẻ em cũng dễ bị béo phì hơn, bởi các 
thành viên trong gia đình thường cùng có chế độ ăn 
và thói quen sinh hoạt tương đối giống nhau. Điều 
kiện kinh tế và xã hội của hộ gia đình cũng là một 
yếu tố góp phần gây béo phì. Ở Việt Nam, do người 
dân có tâm lý thích trẻ mũm mĩm, “có da có thịt” 
nên những gia đình càng có điều kiện kinh tế tốt 
hơn lại càng chăm sóc con mình thành đứa trẻ mũm 
mĩm nhiều hơn vì nghĩ như vậy trẻ mới khỏe mạnh 


` A4 Z ^“ A h Z » + 
và no đủ. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi 


58 


https://tieulun.hopto.org 


được vì chỉ cần thay đổi chế độ ăn, tăng cường hoạt 
động thể lực và điều chỉnh lối sống là sẽ có tác dụng 
giảm cân, kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý. 

Trong các nhóm nguyên nhân của béo phì, các 
yếu tố về gene là nguyên nhân không thể thay đổi 
được. Các nhà khoa học đã phát hiện 11 gene và 50 
vị trí đột biến trên bộ gene người gây ra béo phì, 
đồng thời đã ước tính đóng góp của gene vào hình 
dáng của một người dao động 40 - 84%, tùy mức độ 
tương tác của gene với các yếu tố nguy cơ của thừa 
cân, béo phì đã được đề cập ở trên. Ngoài ra, các 
bệnh như Hội chứng Cushing hay cường I1nsulin... 
cũng gây nên tình trạng béo phì, hoặc bệnh nhân 
điều trị một số thuốc như thuốc chống trầm cảm, 
hoặc dùng thuốc Đông y không đúng cách. Mặc dù 
các yếu tố này đều khó thay đổi như các nhóm yếu 
tố ở trên, nhưng nếu điều chỉnh chế độ ăn, hoạt 
động thể lực và lối sống thì vẫn có thể làm chậm 
quá trình tăng cân cũng như hạn chế các hậu quả 
của nó lên sức khỏe của con người. 

1.3. Các biện pháp dự phòng và kiểm soát 
thừa cân, béo phì 

Câu hỏi là tại sao phải phòng thừa cân, béo 
phì? Bởi vì, thừa cân, béo phì gây ra một loạt các 
hậu quả tới sức khỏe con người, từ những biểu hiện 
ở hình dáng tới các thay đổi về chức năng, cấu trúc 


của các cơ quan bên trong (xem Hình 3.1). 


59 


https://tieulun.hopto.org 


Hình 3.1: Hậu quả của thừa cân, béo phì 
tới sức khỏe con người 












Bệnh phổi 
Bất thường chức năng 
Khó thở khi ngủ 


Tăng áp lực nội sọ 




















Đột quy. 
Đục thủy tỉnh thể 









































Gan nhiễm mỡ không do rượu _Bệnh mạch vành 
Viêm gan Đái tháo đường type 2 
Xơ gan Rối loạn lipit máu 
Tăng huyết áp 
Bệnh túi mật Viêm tụy 




















Bệnh phụ khoa 
Bất thường kinh nguyệt 
Đa nang buồng trứng 


Ung thư: vú, tử cung, thực quản, 
tuyến tụy, thận, tuyến tiền liệt 


























Viêm xương khớp 
Da 
Gút 











Viêm tĩnh mạch 





























Việc phòng, chống thừa cân, béo phì cần được 
thực hiện ngay từ khi người phụ nữ bắt đầu mang 
thai. Nếu BMI của bà mẹ trước khi mang thai <18,ð 
thì mức tăng cân là 25%, nếu BMI từ 18,ð đến 22,9 
thì mức tăng cân của bà mẹ là 20% và nếu BMI >23 
thì mức tăng cân của bà mẹ là 15% cân nặng trước 
khi mang thai. Nhu cầu năng lượng của người mẹ 
trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của 
thai kỳ tăng lần lượt là 50 kcal/ngày (tương đương 
việc ăn thêm nửa bát cơm), 360 kcal/ngày (tương 
đương ăn thêm 2 bát cơm có đủ thức ăn mặn và 
rau) và 475 keal/ngày (tương đương ăn thêm 3 bát 
cơm có đủ thức ăn mặn và rau). Nếu người mẹ ăn 
không hợp lý, thừa năng lượng sẽ làm tăng cân quá 
mức ở cả mẹ và thai, tăng nguy cơ đái tháo đường 


thai nghén và thừa cân, béo phì ở cả trẻ và mẹ. 


60 


https://tieulun.hopto.org 


Người mẹ cũng nên vận động, lao động và nghỉ 
ngơi hợp lý trong thời kỳ mang thai. 

Trẻ nhỏ được bú mẹ sớm, trong vòng 1 giờ đầu 
sau sinh, cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 
đầu (chỉ cho trẻ bú mẹ mà không ăn thêm bất cứ 
thức ăn nào khác, kể cả nước), cho trẻ ăn bổ sung 
từ sau 6 tháng tuổi và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 
khi ít nhất trẻ tròn 2 tuổi cũng được coi là biện 
pháp phòng thừa cân, béo phì cho trẻ. 

Trẻ vị thành niên và người trưởng thành 
thực hiện một chế độ ăn hợp lý, ăn đủ 1ỗ loại 
thực phẩm/ngày, cân đối các thành phần chất 
dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, bảo quản và chế biến thực 
phẩm đúng cách, tăng cường hoạt động thể lực 
hợp lý là những biện pháp cơ bản để dự phòng 
thừa cân và kiểm soát cân nặng hợp lý!. Kiểm 
soát năng lượng khẩu phần ăn vào hằng ngày là 
một trong các biện pháp tích cực và hiệu quả với 
người bị thừa cân, béo phì và với người dự phòng 
thừa cân, béo phì. Khi nhìn vào thực đơn và từng 
món ăn được tính số năng lượng khẩu phần, có 
thể tự chọn lựa và áp dụng theo tư vấn của bác sĩ, 
chuyên gia dinh dưỡng để kiểm soát năng lượng 


khẩu phần của chính bản thân (xem hình ảnh 





1. Xem Phụ lục 2 về giá trị dinh dưỡng của một số món 
ăn thông dụng. 


61 


https://tieulun.hopto.org 


mình họa mức năng lượng của một số món ăn thông 
dụng tại Phụ lục 2). 

Hiện nay có một số chế độ ăn được phổ biến 
trong cộng đồng như chế độ ăn ít tỉnh bột, tăng 
đạm và chất béo (chế độ ăn low-carb), chế độ ăn ít 
tinh bột và nhiều chất béo tốt (chế độ ăn KETO), 
chế độ nhịn ăn gián đoạn (ntermittent fasting), 
chế độ ăn các thực phẩm sạch, tự nhiên, ít qua chế 
biến (eat clean), thực dưỡng, ăn chay một phần 
hoặc toàn phần... được nhiều người áp dụng trong 
việc giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả của giảm cân 
bằng chế độ ăn đơn thuần còn khác nhau ở từng 
người. Điều chỉnh chế độ ăn, kết hợp tăng cường 
hoạt động thể lực và thay đổi thói quen sinh hoạt là 
những cách giảm cân vừa có hiệu quả lại vừa duy 
trì và tăng cường sức khỏe. Giảm cân quá nhanh 
trong thời gian ngắn cũng sẽ gây tình trạng mệt 
mỏi. Giảm 0,ð kg/tuần là mức giảm phù hợp, bảo 
đảm sức khỏe. 

Trên thị trường có nhiều loại thuốc/trà/sữa 
giảm cân, có loại ngăn việc hấp thu thức ăn, gây 
tiêu chảy khi uống thuốc, có loại gây mất nước, có 
loại tiêu mỡ bôi ngoài da, có loại uống thuốc gây 
tiêu mỡ nội tạng, làm giảm cảm giác thèm ăn... Dù 
giảm cân theo cơ chế gì, việc dùng thuốc để giảm 
cân là một biện pháp có nhiều rủi ro, biến chứng 


và không bền vững. Đa số các phương pháp giảm 


62 


https://tieulun.hopto.org 


cân bằng thuốc cần được chỉ định và theo dõi bởi 
cán bộ y tế để có các điều chỉnh thuốc và xử lý biến 
chứng hợp lý. 

Thông điệp quan trọng ở đây là một chế độ ăn và 
hoạt động thể lực hợp lý (như đã nêu trong Bài 2), 
các thói quen sinh hoạt lành mạnh, thực hiện các 
thực hành chăm sóc, nuôi dưỡng tốt sẽ là biện pháp 
phòng, chống thừa cân hiệu quả tại hộ gia đình. 
Không có phương pháp riêng rẽ nào có tác dụng 
như nhau đối với tất cả mọi người, kết hợp tổng 
hợp các biện pháp kiểm soát cân bằng năng lượng 
là cách kiểm soát cân nặng hiệu quả và bền vững. 
Tất cả các giải pháp trên cần được phối hợp chặt 
chẽ với thay đổi hành vi của cá thể một cách tự giác 
(thực hiện các hướng dẫn về ăn uống, theo dõi cân 
nặng và lượng ăn vào, hoạt động thể lực, bỏ một số 
thói quen ăn uống có thể gây béo), đối với trẻ em 


thì cần có cả sự phối hợp của gia đình. 


2. Dinh dương dự phòng đái tháo đường 
tuýp 2 

2.1. Thế nào là đái tháo đường? 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đái tháo đường 
là một hội chứng biểu hiện bằng tăng đường máu 
(glucose máu) do hậu quả của việc thiếu hoặc 
mất hoàn toàn insulin, hoặc do liên quan đến sự 


suy yếu trong bài tiết và hoạt động của Insulin. 


63 


https://tieulun.hopto.org 


Nếu đường máu tăng do thiếu insulin thì gọi là 
đái tháo đường tuýp 1, nếu đái tháo đường có đặc 
điểm: (1) tăng đường máu, (2) kết hợp với những 
bất thường về chuyển hoá tỉnh bột, dầu mỡ và đạm, 
(3) gắn liền với xu hướng phát triển các bệnh lý về 
thận, đáy mắt, thần kinh và các bệnh tim mạch do 
hậu quả của xơ vữa động mạch thì gọi là đái tháo 
đường tuýp 2. Ngoài ra còn có một số loại đái tháo 
đường khác như đái tháo đường thai kỳ (là đái tháo 
đường được phát hiện lần đầu khi mang thai), hoặc 
các thể khác. Trong các loại đái tháo đường này, 
trên 80% bệnh nhân mắc đái tháo đường tuýp 2, do 
đó ở bài này, chúng tôi chỉ tập trung vào đái tháo 
đường tuýp 2. 

Theo báo cáo của Hiệp hội đái tháo đường thế 
giới - IDF Diabetes Atlas ở Việt Nam, năm 2015 đã 
có 3,ð triệu người mắc bệnh đái tháo đường và con 
số này được dự báo sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 
2040. Theo kết quả điều tra năm 2015 của Bộ Ÿ 
tế, 68,9% người tăng đường huyết chưa được phát 
hiện. Chỉ có 28,9% người bệnh đái tháo đường được 
quản lý tại cơ sở y tế. 

Đái tháo đường được chẩn đoán khi mức đường 
máu >7,0 mmol/l œ126 mg/dl); hoặc glucose huyết 
tương > 11,1 mmol/l (200 mg/dl) ở thời điểm 2 giờ 
sau nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường 
uống; hoặc HbAlc > 6,ð% (48 mmol/mol); hoặc có 


64 


https://tieulun.hopto.org 


các triệu chứng của đái tháo đường (lâm sàng) và 
mức glucose huyết tương ở thời điểm bất kỳ > 11,1 
mmol/1 (200 mg/dl). Tiền đái tháo đường được chẩn 
đoán nếu glucose huyết tương 2 giờ sau nghiệm 
pháp dung nạp glueose máu bằng đường uống từ 
7,8 mmol/l (140 mg/đ]) đến 11,0 mmol/1 (200 mg/dl); 
hoặc glucose huyết tương lúc đói (sau ăn 8 giờ) từ 
ð,6 mmol/1 (100 mg/đl) đến 6,9 mmol/1 (125 mg/dÌ); 
và glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ của nghiệm 
pháp dung nạp glucose máu dưới 7,8 mmol/l < 140 
mg/d]); hoặc HbA1c từ 5,6% đến 6,4%. 

Ở người bị đái tháo đường, tình trạng đường 
máu tăng cao thường xuyên, tác động lên mạch 
máu, dẫn tới sự phá hủy hàng loạt các cơ quan 
trong cơ thể. Hậu quả là tăng huyết áp, thiếu máu 
cơ tim, nhồi máu cơ tim và đột quy, tổn thương các 
mạch máu nhỏ ở đáy mắt và có thể chảy máu gây 
mù loà, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, giảm thị 
lực, giảm chức năng lọc thận, suy thận, hay mắc 
các bệnh nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch, các 
biến chứng cấp tính như hạ đường huyết, hôn mê... 

3.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của 
đái tháo đường tuýp 2 

- Các yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được: 

+ Tuổi: đái tháo đường tuýp 2 có thể gặp ở 
người trẻ tuổi, nhưng thường hay xảy ra ở nhóm 


người tuổi trung niên trở lên. 


65 


https://tieulun.hopto.org 


+ Dân tộc/chủng tộc: đái tháo đường tuýp 2 gặp 
ở tất cả các dân tộc, nhưng có thể hay gặp hơn ở 
một số chủng tộc. 

+ Tiền sử gia đình: gia đình có người bị đái tháo 
đường tuýp 2 là yếu tố nguy cơ mắc đái tháo đường 
tuýp 2 và rối loạn đường máu. Những đối tượng 
có mối liên quan huyết thống gần gũi với người 
mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, có nguy cơ mắc 
bệnh đái tháo đường tuýp 2 cao gấp 4 - 6 lần người 
bình thường. 

+ Di truyền: Bố mẹ có mang gene đặc hiệu ảnh 
hưởng đến insulin, làm cho chính bản thân họ cũng 
như con cái của họ có nguy cơ bị đái tháo đường 
trong tương la1. 

+ Đái tháo đường thai kỳ: đái tháo đường thai 
kỳ là yếu tố nguy cơ cao của bệnh đái tháo đường 
tuýp 2, 50% phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai 
kỳ có nguy cơ trở thành đái tháo đường tuýp 2 trong 
khoảng thời gian ð - 10 năm, 80% trong khoảng 
thời gian còn lại của cuộc đời. 

+ Tiền sử sinh con nặng trên 4 kg: trẻ mới sinh 
nặng > 4 kg là một yếu tố nguy cơ của bệnh đái 
tháo đường tuýp 2 cho cả mẹ và con. 

Các yếu tố nguy cơ có thể dự phòng, thay đổi 
được: 

+ Yếu tố môi trường và lối sống: tỷ lệ mắc đái 


tháo đường và tiền đái tháo đường vùng đô thị cao 


66 


https://tieulun.hopto.org 


hơn so với vùng nông thôn; ô nhiễm không khí là 
một yếu tố nguy cơ gây ra đái tháo đường tuýp 2; 
lối sống ít vận động, hút thuốc lá, ít khi hoặc không 
bao giờ ăn trái cây cũng là một yếu tố nguy cơ bị 
đái tháo đường tuýp 2. 

+ Tiền sử rối loạn dung nạp đường: người có tiền 
sử rối loạn dung nạp đường có nguy cơ bị đái tháo 
đường tuýp 2 cao gấp 3-10 lần người bình thường. 

+ Tăng huyết áp: đây được coi là nguy cơ phát 
triển bệnh đái tháo đường tuýp 2. Đa số bệnh nhân 
đái tháo đường tuýp 2 có tăng huyết áp và tỷ lệ 
đái tháo đường tuýp 2 ở người bệnh tăng huyết áp 
cũng cao hơn rất nhiều so với người bình thường 
cùng lứa tuổi. Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân 
đái tháo đường tuýp 2 đều tăng theo tuổi đời, tuổi 
bệnh, BMI, nồng độ đường máu... 

+ Thừa cân, béo phì: thừa cân, béo phì được gh1 
nhận là một yếu tố nguy cơ cao của bệnh đái tháo 
đường tuýp 2, trong đó bệnh béo phì dạng nam (béo 
bụng) có vai trò đặc biệt quan trọng. 

+ Suy dinh dưỡng lúc nhỏ: suy dinh dưỡng 
trong bào thai và thời thơ ấu nhưng gặp cuộc sống 
có mức dinh dưỡng dư thừa sau này thì có nguy cở 
bị đái tháo đường cao trong tương laI. 

+ Chế độ ăn và hoạt động thể lực: tỷ lệ mắc đái 
tháo đường tăng cao ở những người có chế độ ăn 


nhiều chất béo bão hòa, nhiều tinh bột tinh chế, 


67 


https://tieulun.hopto.org 


ít ăn chất xơ, thiếu vitamin, các yếu tố vi lượng, ít 
hoạt động thể lực. 

3.3. Các biện pháp dự phòng, kiểm soát 
đái tháo đường và các biến chứng của đái 
tháo đường tuýp 2 

Dự phòng đái tháo đường nhằm giúp người 
dân không bị bệnh khi họ có nguy cơ mắc bệnh, 
hoặc để bệnh không tiến triển nhanh và phòng để 
giảm thiểu tối đa các biến chứng của bệnh nhằm 
cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

Ở mức dự phòng người có nguy cơ không bị mắc 
bệnh, các biện pháp phòng bệnh bao gồm: 

- Thay đổi lối sống và chế độ ăn: giảm cân mức 
vừa phải (7% cân nặng) và vận động thể lực hằng 
ngày (150 phút/tuần); kiểm soát mức năng lượng 
ăn vào theo khuyến nghị; hạn chế ăn nhiều chất 
béo bão hòa, cholesterol và acid thể trans (có trong 
các thực phẩm chế biến sẵn, chiên rán ở nhiệt độ 
cao...), tỉnh bột tỉnh chế (bánh mì trắng, bánh, kẹo 
ngọt...); tăng cường những thực phẩm có chứa acid 
béo chưa bão hòa một hoặc nhiều nối đôi (có trong 
mỡ cá, dầu thực vật), chất xơ, rau xanh, quả chín, 
ngũ cốc nguyên vỏ và có chế độ ăn đầy đủ vitamin 
và khoáng chất. 

- Thay thế các thực phẩm có chỉ số tải lượng 
đường huyết cao (hoặc thực phẩm có chỉ số đường 


68 


https://tieulun.hopto.org 


huyết cao') ví dụ như bánh mì trắng, gạo trắng, 
bột dong, gạo giã dối, đường kính, bánh bích quy... 
bằng những thực phẩm có chỉ số tải lượng đường 
máu thấp hơn như rau, củ, quả các loại, gạo lứt, 
yến mạch... 

- Tăng cường ăn chất xơ (ít nhất là 14 g/1.000 
kcal). Các chất xơ vào trong dạ dày kéo dài thời 
gian lưu giữ thức ăn, kéo dài thời gian hấp thu 
đường tại ống tiêu hóa, giảm việc tăng nhanh 
đường máu sau ăn, có tác dụng tiết kiệm Insulin 
trong máu. Ngoài ra, các chất xơ tan trong nước 
(pectin, glucomannan, guagum, B-glucan, cám yến 
mạch,...) có tác dụng giảm hấp thu của cholesterol. 
Các chất xơ không tan có tác dụng giữ nước, chống 
táo bón, cải thiện hoạt động bài tiết, có hiệu quả 
phòng, chống ung thư đại tràng. Ngoài ra, các thực 
phẩm có nhiều xơ đồng thời cũng tăng lượng đạm 
thực vật, gắn liền với giảm cholesterol. Việc ăn rau 
trước khi ăn các đồ ăn chứa carbohydrate cũng 
giúp hạn chế tăng đường máu sau ăn. 

Ở mức dự phòng tiến triển nặng và biến chứng 
cho những người đang bị đái tháo đường tuýp 2, 
các biện pháp dự phòng bao gồm: 





1. Xem chỉ số đường huyết trong một số thực phẩm ở Phụ 
lục 3. 


69 


https://tieulun.hopto.org 


- Tiếp tục thực hiện các biện pháp thay đổi lối 
sống và chế độ ăn như trên. Tuy nhiên, ở người 
bệnh bị đái tháo đường, cần chú ý thêm một số 
điểm về chế độ ăn như sau: 

+ Đối với những người đái tháo đường có kèm 
theo thừa cân, béo phì thì việc giảm cân và quản lý 
cân nặng là một phần quan trọng. Bệnh nhân đái 
tháo đường tuýp 2 hoặc tiền đái tháo đường có thừa 
cân/béo phì mà giảm cân được > 5% trọng lượng cơ 
thể sẽ có lợi cho cả kiểm soát đường huyết, mỡ máu 
và huyết áp. 

+ Tỷ lệ năng lượng do glueid (bao gồm đường, 
tỉnh bột, chất xơ) cung cấp chiếm 50-60% tổng năng 
lượng, trong đó sử dụng hằng ngày các thực phẩm 
có hàm lượng glucid < 5% như thịt, cá, đậu phụ (với 
số lượng vừa phả!), hầu hết các loại rau xanh còn 
tươi và một số trái cây ít ngọt như: dưa bở, mận, 
nho ta, nhót chín... (có thể sử dụng không hạn chế); 
hạn chế (3-4 lần/tuần với số lượng vừa phải) các 
loại thực phẩm có hàm lượng glucid 10 - 20% như 
quýt, táo, vú sữa, na, hồng xiêm, xoài chín, sữa đậu 
nành, các loại đậu quả (đậu vàng, đậu hà lan...); và 
kiêng hay rất hạn chế các thực phẩm có hàm lượng 
glueid trên 20% như bánh, mứt, kẹo, nước ngọt và 
các loại trái cây ngọt nhiều (mít khô, vải khô, nhãn 


khô...). Riêng gạo là lương thực quen ăn hằng ngày 


70 


https://tieulun.hopto.org 


thì cần khống chế số lượng từng bữa (không quá 
70 g/bữa chính). 

+ Với người đái tháo đường có chức năng thận 
bình thường, năng lượng do đạm cung cấp nên 1 - 
20% tổng năng lượng. Với người đái tháo đường 
kèm bệnh lý thận, cần kiểm soát lượng đạm khẩu 
phần theo từng trường hợp bệnh lý. Ở người đái 
tháo đường, đạm có thể làm tăng đáp ứng insulin 
nhưng không làm tăng nồng độ đường huyết tương. 
Vì vậy, chế độ ăn đạm cao không được khuyến 
nghị như một phương pháp giảm cân cho người đái 
tháo đường. 

+ Năng lượng do chất béo cung cấp nên từ 20 
đến < 30% tổng năng lượng. Hạn chế chất béo bão 
hòa < 7% năng lượng khẩu phần. Khẩu phần chất 
béo trans hạn chế ở mức tối thiểu. Khẩu phần 
cholesterol < 200 mg/ngày. Mỗi tuần nên ăn từ 2 
đến 3 bữa cá. 

+ Bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp 
cần hạn chế tiêu thụ muối < 2.000 mgí/ngày. 

- Rượu, bia, thuốc lá: Người mắc bệnh đái tháo 
đường là phụ nữ mang thai và cho con bú; mắc 
bệnh gan, tụy, bệnh thần kinh tiến triển, hoặc tăng 
triglyceride máu nặng không nên uống rượu. Những 
người đái tháo đường khác, khẩu phần hằng ngày 


cần hạn chế < 1 đơn vị hoặc < 2 đơn vị đối với nam. 


71 


https://tieulun.hopto.org 


Một đơn vị đồ uống có cồn được định nghĩa là 350 
ml bia, 150 mÏÌ rượu vang, 50 mÌ rượu mạnh. 

- Hoạt động thể lực: Hoạt động thể lực ở người 
đái tháo đường nhằm điều chỉnh đường máu thông 
qua việc làm giảm tình trạng kháng Insulin, giảm 
cân ở người thừa cân, béo phì và giảm kháng 
insulin. Người mắc bệnh đái tháo đường nên chọn 
lựa các loại hình và thời gian tập luyện phù hợp với 
mình, ưu tiên các hoạt động có tính nhịp điệu đều 
đặn, thời gian kéo dài như: đi bộ, đi xe đạp, bơi lội, 
dưỡng sinh, khiêu vũ dưỡng sinh... Loại hình luyện 
tập thông dụng và dễ áp dụng nhất là đi bộ, tổng 
cộng 150 phút mỗi tuần (hoặc 30 phút mỗi ngày), 
không nên ngưng luyện tập 2 ngày liên tiếp. Mỗi 
tuần nên tập kháng lực 2-3 lần (kéo dây, nâng tạ). 
Người già đau khớp có thể chia tập nhiều lần trong 
ngày như đi bộ sau 3 bữa ăn, mỗi lần 10-15 phút. 
Người trẻ tuổi nên tập khoảng 60 phút mỗi ngày, 
tập kháng lực ít nhất 3 lần mỗi tuần. Người mắc 
bệnh đái tháo đường chỉ nên tập luyện ở mức độ 
trung bình (đạt 50-70% nhịp tim tối đa) là đủ. 

- Ngủ đủ 6 - 9 tiếng mỗi đêm sẽ giúp giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc đột 
quy. Ngủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ 
mắc đái tháo đường tuýp 2. 

- Điều chỉnh các thói quen ăn uống không tốt, 


tránh các bữa ăn lớn, chia nhiều bữa nhỏ. Có thể 


12 


https://tieulun.hopto.org 


chia các bữa ăn theo năng lượng như sau: Bữa sáng: 
10%. Bữa phụ buổi sáng: 10%. Bữa trưa: 30%. Bữa 
phụ buổi chiều: 10%. Bữa tối: 30%. Bữa phụ buổi 
tối (trước khi đi ngủ): 10%. Ăn đều đặn đúng giờ, 
không bỏ bữa. Dùng thức ăn có chỉ số đường máu 
thấp, ăn chậm nhai kỹ. 

Điều cần lưu ý là không có một chế độ ăn chung 
cho tất cả mọi người mắc đái tháo đường. Bởi mỗi 
người có đặc điểm nghề nghiệp, sở thích cá nhân, 
hấp thụ thức ăn riêng. Ngoài cách điều trị bằng 
thuốc, sự phối hợp hoạt động thể lực thường xuyên 
và điều chỉnh chế độ ăn có thể giúp làm giảm nguy 
cơ mắc bệnh, giảm quá trình tiến triển và xuất hiện 
các biến chứng đái tháo đường tuýp 2 một cách rất 
đáng kể. 


3. Dinh dưỡng dự phòng tăng huyết áp và 
bệnh tim mạch 

3.1. Thế nào là tăng huyết áp? 

Tăng huyết áp được coi là yếu tố nguy cơ chính 
đối với bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim 
và đột quy. Mức huyết áp tâm thu từ 115 mmHg 
trở lên được ước tính là nguyên nhân của 49% tổng 
số trường hợp bệnh mạch vành tim và 62% tổng 
số đột quy. Do vậy, gánh nặng bệnh tật và tử vong 


do tăng huyết áp và các bệnh mạn tính không lây 


78 


https://tieulun.hopto.org 


nhiễm liên quan là một trong các vấn đề sức khỏe 
cộng đồng cấp bách nhất hiện nay. 

Định nghĩa tăng huyết áp: Một người được xác 
định là bị tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu > 
140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương > 90 mmHg 
hoặc đang dùng thuốc điều trị để hạ huyết áp. 

Biểu hiện: Người bị tăng huyết áp thường 
không có biểu hiện gì khác thường cho nên tăng 
huyết áp còn được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”. 
Khi có cơn tăng huyết áp có thể thấy nhức đầu 
dữ dội, mờ mắt, choáng váng, chóng mặt. Có khi 
không có những triệu chứng chủ quan này mà chỉ 
chủ yếu thấy huyết áp tăng cao một cách đột ngột 
so với những con số đo trước đây không lâu. 

3.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của 
tăng huyết áp 

- Nguyên nhân tăng huyết áp: 

Nguyên nhân tăng huyết áp được chia làm hai 
loại là tăng huyết áp nguyên phát và tăng huyết 
áp thứ phát. 

+ Tăng huyết áp nguyên phát chiếm đại đa 
số (90%) các trường hợp tăng huyết áp và thường 
không có nguyên nhân rõ rệt. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu đều cho thấy rõ có một số yếu tố làm tăng nguy 
cơ bị tăng huyết áp (gọi là các yếu tố nguy c0). 

+ Tăng huyết áp thứ phát thường là do hậu 
quả của một bệnh khác như bệnh thận, bệnh u 
thượng thận. 


74 


https://tieulun.hopto.org 


- Các yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp 

Có nhiều yếu tố nguy cơ góp phần gây ra tăng 
huyết áp, trong đó có các yếu tố không thể thay 
đổi được như tiền sử gia đình, tuổi cao, chủng tộc. 
Các yếu tố khác về lối sống như ăn thừa muối, hút 
thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, ít vận động thể lực, 
thường xuyên bị căng thẳng thần kinh là những 
yếu tố có thể thay đổi được. 

+ Ăn nhiều muối: chế độ ăn nhiều muối làm 
tăng cao nguy cơ bị tăng huyết áp. Ở các quần thể 
dân cư ăn càng nhiều muối thì huyết áp đo được 
càng cao. Hiện nay, ăn thừa muối được xác định là 
yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của tăng huyết áp 
trong các quần thể dân cư. 

+ Hút thuốc lá: làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim 
mạch lên gấp 2-3 lần và khi kết hợp với các yếu 
tố khác thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên gấp 
nhiều lần. 

+ Uống nhiều rượu, bia: khoảng 10% người 
tăng huyết áp có liên quan tới uống rượu, bia. Uống 
rượu, bia từ 3 đơn vị (1 đơn vị tương đương 25 ml 
rượu mạnh, 100 mÌ rượu vang và 330 ml bia)/1 
ngày sẽ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. 

+ Thừa cân, béo phì: người bị thừa cân, béo phì 
có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2 lần so với người 


có cân nặng bình thường. 


5 


https://tieulun.hopto.org 


+ Ít hoạt động thể lực: lối sống ít hoặc không 
vận động thể lực sẽ dẫn tới tăng nguy cơ mắc các 
bệnh tim mạch, đái tháo đường và béo phì. 

+ Tiền sử gia đình: người có thành viên trong 
gia đình bị tăng huyết áp sẽ có nguy cơ mắc tăng 
huyết áp cao gấp 2 lần. 

+ Tuổi: người cao tuổi có nguy cơ mắc tăng 
huyết áp cao hơn người trẻ tuổi. 

3.3. Tình hình tăng huyết áp ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tăng huyết áp đang 
gia tăng một cách nhanh chóng. Theo điều tra trên 
toàn quốc của Viện Tìm mạch cho thấy, tỷ lệ tăng 
huyết áp ở người trưởng thành năm 1992 là 11,2%. 
Tổng điều tra toàn quốc về yếu tố nguy cơ bệnh 
không lây nhiễm ở Việt Nam năm 2015 cho thấy, có 
18,9% người trong độ tuổi 18-69 tuổi bị tăng huyết 
áp, trong đó có 23,1% nam giới và 14,9% nữ giới. 
Còn nếu xét trong độ tuổi 25-64 tuổi thì tỷ lệ tăng 
huyết áp tăng từ 15,3% năm 2010 lên 20,3% (năm 
2015). Như vậy, cứ 5 người trong độ tuổi 25-64 tuổi 
thì có 1 người bị tăng huyết áp. Theo ước tính hiện 
nay ở Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc tăng 
huyết áp. 

3.4. Hậu quả của tăng huyết áp 

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chủ yếu của 


bệnh mạch vành và tai biến mạch máu não. Đây là 


76 


https://tieulun.hopto.org 


các biến chứng hay gặp và có tỷ lệ tử vong cao 
hoặc để lại di chứng nặng như mất ý thức, liệt nửa 
người... làm mất khả năng lao động, thậm chí cần 
được chăm sóc và phục vụ lâu dài. Tăng huyết áp 
còn gây các biến chứng như suy tim, bệnh mạch 
máu ngoại vi, suy thận, xuất huyết võng mạc và 
tổn thương thị giác... 

Ỏ Việt Nam, tăng huyết áp là một yếu tố nguy 
cơ chính dẫn đến các biến cố tim mạch nặng như 
đột quy, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận và mù 
lòa... Theo thống kê của WHO, năm 2016, các bệnh 
tim mạch chiếm tỷ lệ tử vong lớn nhất (31%) trong 
tổng số ca tử vong do các nguyên nhân. Điều này có 
nghĩa là cứ 10 trường hợp tử vong thì có 3 trường 
hợp do nguyên nhân bệnh tim mạch. Các bệnh 
động mạch vành tim và tai biến mạch máu não là 
các bệnh tim mạch phổ biến và nguy hiểm, có tỷ 
lệ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng như mất 
ý thức, liệt nửa người... cần phải điều trị và chăm 
sóc lâu dài. Chi phí điều trị cho các bệnh này là rất 
lớn do phải điều trị dài ngày (hầu như suốt quãng 
đời còn lại), thuốc và phương tiện kỹ thuật đắt tiền, 
ngoài ra còn phải kể đến chỉ phí gián tiếp do người 
nhà phải chăm nuôi... Nhìn chung, bên cạnh việc 
ảnh hưởng tới sức khỏe và giảm chất lượng cuộc 
sống thì thiệt hại về kinh tế do bệnh không lây 


VẾi 


https://tieulun.hopto.org 


nhiễm nói chung và các bệnh tim mạch nói riêng 
là rất lớn cho cả bản thân người bệnh, gia đình và 
xã hội. 

3.5. Các biện pháp dự phòng tăng huyết áp 

- Không ăn nhiều muối: hiện nay ăn thừa muối 
được xác định là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất 
của tăng huyết áp trong các quần thể dân cư. 

- Bảo đảm chế độ ăn lành mạnh: giảm ăn muối, 
tăng cường ăn rau, quả; sử dụng chất béo hợp lý 
với tăng chất béo chưa bão hòa, giảm chất béo bão 
hòa; tăng cường ăn ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế 
ăn, uống đồ ngọt. 

- Không hút thuốc lá. 

- Không lạm dụng rượu, ba. 

- Kiểm soát cân nặng để duy trì cân nặng lành 
mạnh, không để bị thừa cân, béo phì. 

- Tăng cường hoạt động thể lực: vừa làm tăng 
sức bền hệ tim mạch, giúp ổn định huyết áp, vừa 
giúp kiểm soát cân nặng. 

3.6. Các biện pháp giảm ăn muối để dự 
phòng tăng huyết áp 

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và 
Viện Dinh dưỡng Quốc gia: 

- Người trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở 
lên chỉ nên ăn dưới 5ð g muố1/ngày. 


- Trẻ em dưới 5 tuổi nên ăn dưới 3 g muốtngày. 


78 


https://tieulun.hopto.org 


- Trẻ dưới 1 tuổi không nên cho gia vị chứa 
muối vào thực phẩm khi chế biến thức ăn bổ sung 
cho trẻ. 

Đối với người đã có bệnh, đặc biệt những bệnh 
mà tiêu thụ muối có liên quan trực tiếp đến tiến 
triển của bệnh như người mắc bệnh suy thận, suy 
tim phải thực hiện chế độ ăn nhạt tùy theo từng 
giai đoạn của bệnh. Ở giai đoạn nặng phải ăn nhạt 
hoàn toàn, tức là không được sử dụng muối và mì 
chính trong chế biến cũng như tại bàn ăn, không 
dùng các loại thức ăn chế biến sẵn có nhiều muối. 
Tốt nhất là nên thực hiện theo đơn hướng dẫn của 
bác sĩ chuyên khoa. 

Điều tra Quốc gia các yếu tố nguy cơ bệnh 
không lây nhiễm của Bộ Y tế năm 2015 thì lượng 
muối tiêu thụ trung bình của quần thể dân cư là 
9,4 g/ngườ/ngày, tức là nhiều gần gấp 2 lần so với 
mức khuyến cáo. 

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc 
gia, tổng lượng muối ăn vào trong chế độ ăn của 
chúng ta lại chủ yếu từ việc cho muối, các gia vị 
chứa nhiều muối vào trong món ăn khi chế biến 
và khi ăn như bột canh, hạt nêm, nước mắm, xì 
dầu (nước tương), tương, mắm tôm, mắm tép, mắm 
cá, mì chính (bột ngọt), chiếm 70-80% tổng lượng 
muối ăn vào cơ thể hằng ngày. Ngoài ra, một lượng 


khoảng 10-20% muối ăn vào là muối được cho sẵn 


79 


https://tieulun.hopto.org 


vào trong các thực phẩm chế biến sẵn như thịt 
muối, cá muối, giò, chả, xúc xích, lạp xường, thịt 
xông khói, mì ăn liền, bim bim, thực phẩm đóng 
hộp, cá khô, dưa muối, cà muối,... Còn lại, dưới 10% 
là từ các thực phẩm tự nhiên chưa chế biến do các 
thực phẩm này cũng có chứa sẵn một lượng muối 
nhất định. Do vậy, để giảm lượng muối ăn vào 
trong chế độ ăn của chúng ta thì hiệu quả nhất là 
phải giảm được lượng muối cho vào trong quá trình 
chế biến và trong khi ăn, tiếp theo là giảm tiêu thụ 
các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối. 

Theo kết quả các nghiên cứu đã chỉ ra, Tổ chức 
Y tế Thế giới khuyến cáo chế độ ăn thừa muối là 
yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây tăng huyết áp, 
do đó cần giảm tiêu thụ muối là giải pháp hiệu quả 
nhất để dự phòng tăng huyết áp và các bệnh tim 
mạch liên quan. 

Ăn nhiều muối sẽ làm tăng đào thải natri qua 
nước tiểu, dẫn tới mất kali, calei và nhiều khoáng 
chất khác, có thể gây loãng xương, sỏi thận; làm 
tăng cường độ làm việc của hệ thống tim mạch, 
thận và tiết niệu nên sớm dẫn tới suy giảm chức 
năng hoạt động của các hệ cơ quan này; làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và 
ung thư dạ dày; tăng tình trạng giữ nước và phù, 
đặc biệt ở bệnh nhân có suy tim và xơ gan làm bệnh 


+“ . v 
tiến triển nặng hơn. 


30 


https://tieulun.hopto.org 


Từ thực trạng và những phân tích trên cho 
thấy, giảm ăn muối là biện pháp hiệu quả để giảm 
nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch như 
tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, 
hãy thực hiện các biện pháp sau để giảm một 
cách có hiệu quả lượng muối ăn vào hằng ngày với 
phương châm: CHO BỚT MUỐI - CHẤM NHẸ 
TAY - GIẢM NGAY ĐỒ MẶN 


GIẢM MỘT NỬA MUỐI AN HÀNG NGÀY. 
ĐẺ PHÒNG CHÓNG 


(27 70/11/211211-31/214/)72/1/10.15/1.//11/7.0) 





Một là, giảm muối khi chế biến thực phẩm: cho 
(tra/nêm) bót muối 

Hãy bắt đầu thực hiện việc giảm muối trong 
chế độ ăn của bạn ngay từ khi bạn lên kế hoạch đi 
chợ và nấu ăn. Trước tiên hãy ưu tiên lựa chọn các 
thực phẩm tươi thay vì các thực phẩm chế biến sẵn 
như thịt xông khói, thịt muối, cá hộp, thịt hộp, xúc 


xích, giò, chả, dưa muối, cà muối, mì ăn liền, các đồ 


81 


https://tieulun.hopto.org 


ăn vặt như bim bim, hạt điều, lạc rang muối. Đôi 
khi vẫn muốn ăn các thực phẩm chế biến sẵn thì 
một cách có thể giúp lựa chọn các thực phẩm có hàm 
lượng muối ít hơn là xem thành phần muối hoặc 
natri ghi trên nhãn dinh dưỡng của thực phẩm. 

Tiếp theo là lựa chọn cách chế biến món ăn. 
Hãy chọn chế biến các món luộc, hấp thay cho các 
món cần cho nhiều gia vị mặn vào trong quá trình 
chế biến như các món kho, rim, rang. Ví dụ thay vì 
nấu các món cá kho, thịt rIm bạn hãy nấu các món 
cá hấp, thịt luộc; thay vì xào rau bạn hãy luộc rau. 

Trong khi nấu, hãy nhớ nếm thức ăn trước khi 
cho thêm gia vị để bảo đảm bạn chỉ cho một lượng 
vừa đủ, không cho quá nhiều. Nên dùng dụng cụ 
đong gia vị, như thìa, để đong gia vị trước khi cho 
vào món ăn, tránh cầm cả hộp bột canh hay chai 
nước mắm để rót vào vì sẽ dễ bị đổ quá tay. Không 
nên cho muối hay gia vị có nhiều muối vào nước 
luộc rau. Lưu ý, mì chính là gia vị cho vị ngọt 
nhưng trong thành phần có chứa natri nên cần 
sử dụng hợp lý, không nên lạm dụng quá nhiều 
mì chính, nhất là khi muốn dùng mì chính để làm 
tăng vị ngọt của nước dùng hay món ăn thay vì lấy 
vị ngọt đó từ chính thực phẩm tươi. 

Vì chúng ta đang ăn vào gần gấp đôi lượng 
muối theo khuyến cáo, nên hãy giảm một nửa lượng 


muối và gia vị chứa nhiều muối cho vào khi chế 


32 


https://tieulun.hopto.org 


biến món ăn. Việc giảm ăn muối nên thực hiện từ 
từ để cơ quan cảm nhận vị giác của chúng ta có thể 
làm quen và thích nghi dần với việc giảm vị mặn. 

Có thể giảm lượng gia vị mặn chứa nhiều muối 
cho vào trong món ăn bằng cách chế biến món ăn 
với các loại gia vị khác như tỏi, chanh, tiêu, ớt... để 
làm tăng cảm giác vị giác bù cho giảm vị mặn do 
hạn chế muối trong các gia vị mặn. 

Hãy tăng cường tự nấu ăn ở nhà thay vì ăn 
thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, hoặc ăn ngoài 
hàng để có thể chủ động kiểm soát lượng muối ăn 
vào của mình một cách tốt nhất. 

Hai là, giảm muối khi ăn: chấm nhẹ tay 

Thói quen chấm đồ ăn vào bát nước chấm, gia 
vị trước khi ăn đã trở thành một thói quen không 
thể thiếu được với rất nhiều người, kể cả với các 
món đã mặn sẵn như dưa muối, cà muối hay các 
món rán tuy đã được tẩm ướp đầy đủ gia vị trước 
khi chế biến nhưng khi ăn thường vẫn được chấm 
đẫm, thậm chí còn lật đi, lật lại nhiều lần trong bát 
nước chấm trước khi cho vào miệng thưởng thức. 
Chính những thói quen này đã góp phần khiến 
chúng ta vô tình làm gia tăng đáng kể lượng muối 
mà chúng ta ăn vào hằng ngày. 

Hãy tập thói quen không để bát nước chấm, 
gia vị trên mâm cơm, nhất là khi trong bữa ăn 


của chúng ta toàn các món đã chế biến đậm đà với 


8ä 


https://tieulun.hopto.org 


các gia vị mặn. Hãy pha loãng bát nước mắm của 
mình trước khi ăn. Có thể dùng các gia vị khác như 
chanh, tỏi, tiêu, ớt... để giúp tăng cảm giác ngon 
miệng, bù lại việc giảm sự ngon miệng do giảm vị 
mặn đã quen thuộc lâu nay. Nếu vẫn muốn chấm 
thì nên chấm nhẹ thôi, không nên dìm cả miếng 
thịt, gắp rau ngập sâu vào bát nước chấm trước 
khi ăn. Hạn chế thói quen chan nước mắm, nước 
kho thịt, kho cá vào cơm khi ăn vì các loại nước này 
cũng chứa một lượng muối đáng kể. Không cố uống 
hết nước canh, nước của các món phở, bún, miến; 
nhất là khi ăn ở hàng quán. Hãy bỏ thói quen chấm 
trái cây vào các loại muối ớt, muối tiêu, muối tôm, 
muối ô mai, bột canh,... khi ăn. 

Ba là, lựa chọn thực phẩm: giảm ngay đồ mặn 

Việc lựa chọn các thực phẩm và món ăn có 
chứa ít muối cũng là một cách hiệu quả để giảm 
lượng muối ăn vào hằng ngày. Hãy tăng cường sử 
dụng thực phẩm tươi. Tăng cường chế biến và ăn 
các món luộc, hấp thay cho các món kho, rim hay 
rang. Hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn chứa 
nhiều muối như: mì ăn liền, bánh mì, xúc xích, thịt 
xông khói, lạp xường, giò, chả, cá khô, đồ hộp (thịt, 
cá, rau, quả đóng hộp), rau và củ muối (dưa muối, 
bắp cải muối, cà muối...), bim bim, lạc rang tẩm 


muối, hạt điều rang muối,... 


34 


https://tieulun.hopto.org 


Hãy đọc hàm lượng muối trên nhãn thực phẩm 
trước khi mua và hạn chế mua khi thực phẩm có 
hàm lượng muối cao!. 

Sử dụng các sản phẩm gia vị có hàm lượng 
muối thấp như các thực phẩm chế biến sẵn, các 
loại muối, bột canh, nước mắm... có hàm lượng 
natri thấp. 

Có quan niệm cho rằng, cứ ăn mặn theo sở 
thích rồi sau đó uống nhiều nước để hòa loãng ra 
là được. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm 
vì việc uống nhiều nước không những không làm 
giảm tổng lượng muối ăn vào cơ thể mà còn làm 
tăng thể tích máu nên càng góp phần làm tăng 


huyết áp. 


4. Dinh dưỡng dự phòng ung thư 

4.1. Bệnh ung thư là gì? 

Nói đơn giản, ung thư là một bệnh của tế bào 
và mọi dạng ung thư đều bắt đầu giống nhau. Ủng 
thư bắt đầu khi thông tin di truyền trong một tế 
bào bị phá hủy bằng một cách nào đó và làm cho 
tế bào phân chia với tốc độ không kiểm soát được. 

Kết quả là các nhóm tế bào này thường hình 
thành các cục, chỗ sưng to thường được gọi là u. U 


này sau đó phát triển to lên và tiếp tục phá hủy các 





1. Xem Phụ lục 4 về lượng muối trong một số thực phẩm 
thông dụng. 


8õ 


https://tieulun.hopto.org 


mô hoặc cơ quan khỏe mạnh xung quanh, hoặc các 
tế bào ung thư có thể tách rời u ban đầu và xâm 
lấn thông qua dòng máu hoặc hệ thống lympho tới 
các bộ phận khác của cơ thể - quá trình này được 
gọi là “di căn”. 

4.3. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của 
ung thư 

Phát triển ung thư là một quá trình sinh bệnh 
học phức tạp mà hiện nay cơ chế vẫn chưa được 
thực sự hiểu rõ. Nội tiết tố, tình trạng miễn dịch và 
sự thay đổi trong các vật liệu di truyền của tế bào 
có thể đều đóng vai trò trong quá trình phát triển 
ung thư. 

Tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ các trường hợp 
ung thư được gây nên bởi các gene lỗi đơn lẻ. Nguy 
cơ ung thư chủ yếu do các yếu tố môi trường gây ra 
như hút thuốc lá và các hình thức sử dụng các loại 
lá thuốc lá, năng lượng từ phản ứng hạt nhân, một 
số loại thuốc điều trị, một số hóa chất công nghiệp 
và các chất gây ô nhiễm - tất cả yếu tố này đều làm 
tăng nguy cơ mắc ung thư. Một số nhiễm khuẩn 
cũng liên quan tới tăng nguy cơ ung thư. 

Ngược lại, các nghiên cứu nói chung đều thống 
nhất rằng, các yếu tố môi trường khác như chế độ 
ăn và mức độ hoạt động thể lực có thể làm giảm 
một phần ba nguy cơ ung thư của chúng ta. Những 


gì chúng ta ăn và uống, cách chúng ta hoạt động 


86 


https://tieulun.hopto.org 


thể lực năng động như thế nào mỗi ngày sẽ cùng 
tác động giúp chúng ta bảo vệ cơ thể chống lại ung 
thư trong tất cả các gial đoạn của cuộc đời, từ thời 
thơ ấu đến khi về già. 

4.3. Mối liên quan giữa dinh dưỡng và 
ung thư 

Các yếu tố liên quan chế độ ăn được ước tính 
gây ra khoảng 30% ung thư ở các nước công nghiệp 
hóa, làm cho chế độ ăn trở thành yếu tố nguy cơ 
gây ung thư đứng thứ hai, chỉ sau thuốc lá. Ở các 
nước đang phát triển như Việt Nam, vai trò của 
chế độ ăn chiếm khoảng 20% hoặc hơn, nhất là 
khi các nguyên nhân khác như bệnh nhiễm trùng 
giảm xuống. 

Các bệnh ung thư liên quan tới chế độ ăn bao 
gồm ung thư khoang miệng, hầu họng và thực 
quản, dạ dày, đại tràng, gan, tụy, phổi, vú, nội mạc 
tử cung, tiền liệt tuyến, thận. 

Các nghiên cứu cho thấy, các bằng chứng 
thuyết phục về việc làm gia tăng nguy cơ ung thư 
của tình trạng thừa cân, béo phì, tiêu thụ nhiều 
đồ uống có rượu, độc tố nấm mốc aflatoxin, một số 
dạng cá muối và lên men. Các yếu tố gần chắc chắn 
làm tăng nguy cơ ung thư bao gồm ăn nhiều thịt 
bảo quản, muối và thực phẩm bảo quản bằng muối 


và các thực phẩm đồ uống rất nóng (về nhiệt độ). 


87 


https://tieulun.hopto.org 


Thừa cân, béo phì được cho là nguyên nhân quan 
trọng của ung thư mà có thể phòng tránh được. 

4.4. Thực trạng, xu hướng mắc bệnh ung 
thư trên thế giới và Việt Nam 

Bệnh ung thư ngày càng có xu hướng gia tăng 
ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. WHO vừa công 
bố tình hình ung thư hiệu chỉnh theo độ tuổi tại 
185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 10 quốc gia 
có tỷ lệ ung thư cao nhất đều là những nước phát 
triển: Australia đứng số 1 với tỷ lệ mắc ung thư cả 
hai giới ở mức 468/100.000 dân; tiếp theo là New 
Zealand, Ireland, Hungary, Mỹ, Bi, Pháp, Đan 
Mạch, Na Uy, Hà Lan... Tại châu Á, Hàn Quốc có 
tỷ lệ mắc ung thư cao nhất, tiếp theo là Singapore, 
Nhật Bản... Việt Nam xếp vị trí 99/185 quốc gia và 
vùng lãnh thổ với tỷ lệ mắc ung thư 151,4/100.000 
dân, xếp thứ 19 châu Á và thứ ð tại khu vực Đông 
Nam Á. Theo thống kê của WHO, số ca mắc mới 
ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 68.000 
ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010. Năm 2018, 
số ca mắc mới tăng lên gần 165.000 ca/96,6 triệu 
dân, trong đó gần 70% trường hợp tử vong, tương 
đương 115.000 ca. Nhìn tổng quan trên bản đô về 
mắc bệnh ung thư trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh ung 
thư của Việt Nam không cao, tuy nhiên tỷ lệ tử 
vong tương đối cao, xếp vị trí thứ 56/185 quốc gia 
và vùng lãnh thổ với tỷ lệ 104,4/100.000 dân. 


38 


https://tieulun.hopto.org 


Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 115.000 người 
chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày. WHO 
xếp Việt Nam nằm trong ð0 nước thuộc top 2 của 
bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1). Việt 
Nam ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo 
sát với tỷ lệ tử vong 110/100.000 dân, ngang với tỷ 
lệ tại Phần Lan, Somalia, Turmenistan. 

Tính chung cả hai giới, 5 loại ung thư có tỷ 
lệ mắc nhiều nhất tại Việt Nam gồm: ung thư 
gan, hơn 25.000 ca (15,4%), kế đó là ung thư phổi 
(14,4%), ung thư dạ dày (10,6%), ung thư vú, ung 
thư đại tràng. ð loại ung thư phổ biến nhất ở nam 
giới Việt Nam gồm: ung thư phổi (21,5%), ung thư 
gan (18,4%), ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung 
thư hầu họng. Ở nữ giới, hàng đầu vẫn là ung thư 
vú, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư gan. 

4.5. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh phòng, 
chống ung thư 

4.5.1. Thực phẩm nguồn gốc thực vật 

Loại thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò quan 
trọng trong việc làm giảm hoặc tăng nguy cơ ung 
thư của chúng ta. Nghiên cứu cũng cho biết, chế độ 
ăn dựa vào thực phẩm nguồn gốc thực vật bảo vệ 
tốt nhất cho chúng ta chống lại ung thư, cũng như 
giúp chúng ta duy trì cân nặng lành mạnh, cung 
cấp các chất dinh dưỡng giúp chúng ta giữ cho cơ 
thể khỏe mạnh. 


39 


https://tieulun.hopto.org 


Thực phẩm nguồn gốc thực vật nên là cơ sở hình 
thành nên chế độ ăn của chúng ta, được chia thành: 

- Các loại rau và quả: cho sức khỏe tốt, cố gắng 
đạt được 5 đơn vị ăn (400 øg) một ngày. 

- Các thực phẩm giàu tinh bột: nhóm này gồm 
ngũ cốc, đậu hạt, rễ và củ. Mục tiêu là ăn ít các loại 
ngũ cốc chế biến sẵn (như bánh mỳ, mỳ sợi, phở, 
bún, miến, hạt ngũ cốc ăn liền,...) trong mỗi bữa 
ăn. Các loại ngũ cốc toàn phần, ví dụ gạo xát dối tốt 
hơn cho chúng ta vì chúng chứa nhiều chất xơ và 
các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe hơn là loại 
gạo trắng, tinh chế do xay xát kỹ. 

- Đậu: các loại như quả đậu, hạt đậu xanh, đậu 
đen, đậu đỏ, đậu nành... 

- Rễ và củ: khoai tây, khoai lang, khoai môn, 
khoal sọ, củ dong, củ từ,... 

Cần chọn các thực phẩm nguồn gốc thực vật 
là bởi: 

- Các thực phẩm thực vật nói chung có đậm độ 
năng lượng thấp, nghĩa là chúng cho ít năng lượng 
và chất béo - sự lựa chọn để giúp chúng ta kiểm 
soát cân nặng, phòng, chống thừa cân hay béo phì 
có liên quan tới một số bệnh ung thư phổ biến. 

- Ăn nhiều loại thực phẩm nguồn gốc thực vật 
khác nhau sẽ cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất 
và các chất hóa thực vật, mà có thể giúp bảo vệ tế 
bào trong cơ thể khỏi sự phá hủy có thể dẫn đến 
ung thư. 


90 


https://tieulun.hopto.org 


- Các thực phẩm thực vật cung cấp chất xơ 
khẩu phần, giúp giữ cho hệ tiêu hóa của chúng 
ta làm việc tốt và có thể làm giảm nguy cơ ung 
thư ruột. 

- Các chất hóa thực vật có nhiều trong các loại 
rau, quả, ngũ cốc toàn phần, đậu hạt có hoạt động 
như chất chống oxy hóa giúp giữ cho các tế bào cơ 
thể chúng ta khỏe mạnh. Không phải tất cả thực 
phẩm thực vật đều chứa cùng một số chất hóa thực 
vật, do vậy cách tốt nhất để bảo đảm bạn có lợi 
nhất từ việc ăn càng nhiều càng tốt các loại thực 
phẩm nguồn gốc thực vật khác nhau hằng ngày. 

Đường: không có các bằng chứng mạnh về 
mối liên hệ trực tiếp đường với ung thư, tuy nhiên 
chúng ta đều biết rằng ăn quá nhiều đường có thể 
dẫn đến tăng cân, do đó làm tăng nguy cơ ung thư. 

Các loại hạt củ, hạt quả và dầu thực vật: các 
loại hạt củ và hạt quả cũng là nguồn chất xơ có 
giá trị của các acid béo cần thiết và các vitamin, 
khoáng chất. Mặc dù các loại hạt có đậm độ năng 
lượng cao, nhưng nếu chúng ta ăn ở mức độ vừa 
phải thì sẽ không liên quan với việc làm tăng cân 
nặng. Tuy nhiên cần lưu ý là trong điều kiện khí 
hậu và bảo quản của nước ta, các loại hạt rất dễ bị 
mốc và nếu ăn phải các thực phẩm có nhiễm độc tố 
vi nấm aflatoxin thì lại có thể làm tăng nguy cơ gây 


ung thư nếu tiêu thụ trong khoảng thời gian dài. 


91 


https://tieulun.hopto.org 


Do vậy nên lưu ý khi chọn các loại hạt củ, hạt quả 
mới thu hoạch, được bảo quản trong điều kiện bảo 
đảm và nếu là hàng đã được đóng gói bán thì phải 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. 

4.5.2. Các chế phẩm bổ sung cho chế độ ăn và 
ung thư 

Việc sử dụng các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
như các vitamin, khoáng chất ngày càng phổ biến, 
nhưng đây vẫn là vấn đề còn đang tranh cãi của 
các nhà khoa học. Việc bổ sung liều cao của các 
chất dinh dưỡng có thể có tác động bảo vệ đối với 
một số bệnh ung thư nhất định nhưng cũng có thể 
làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Do 
vậy, nguồn dinh dưỡng tốt nhất là thực phẩm và đồ 
uống, chứ không phải các chế phẩm bổ sung chế độ 
ăn, khi mà sự cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích còn 
chưa biết rõ. 

4.5.3. Hạn chế ăn thịt đỏ và tăng cường ăn thịt 
g1a cầm nạc, cá 

Một trong những nội dung quan trọng của 
khuyến nghị chế độ ăn phòng, chống ung thư là 
hạn chế khẩu phần thịt đỏ (như thịt bò, thịt trâu, 
thịt lợn, thịt chó...) và tránh thịt chế biến sẵn (thịt 
xông khói, thịt muối, giò, chả, xúc xích, lạp xường, 
thịt hộp....). Một giả thuyết để giải thích mối liên 
quan giữa thịt đó và ung thư ruột liên quan tới một 


chất màu đỏ được gọi là hem. Chất này có thể phá 


92 


https://tieulun.hopto.org 


hủy màng ruột, làm cho bệnh ung thư dễ có thể 
phát triển hơn. Thịt đỏ có thể cũng kích thích ruột 
tạo ra chất gây ung thư gọi là các chất N-nitroso, 
mà có thể phá hủy DNA trong tế bào chúng ta. Các 
loại thịt chế biến sẵn, như thịt ba rọi và dăm bông, 
có thể tạo ra hàm lượng các chất N-nitroso cao hơn 
thịt đỏ tươi. Điều này có thể giải thích vì sao mối 
liên quan với ung thư của chúng mạnh hơn. 

Hãy thử các cách sau để giúp bạn cắt giảm 
lượng thịt đồ bạn ăn hằng ngày như hãy ăn vài bữa 
ăn không thịt đỏ mỗi tuần, hãy ăn thịt gia cầm nạc 
như thịt gà không da, thay thế một số hoặc toàn bộ 
thịt bằng đậu hạt, đậu quả,... là những thực phẩm 
giàu protein, nhiều vị và ít chất béo. 

Thử ăn thêm cá - các món cá thường dễ chế 
biến, thời gian nấu nhanh. Các loại cá nhiều chất 
béo như cá hồi một tuần một lần, cũng như các 
loại cá ít chất béo. Hạn chế hoặc không ăn các loại 
cá xông khói hay cá khô, muối vì chúng thường có 
nhiều muối. Cá là sự lựa chọn lành mạnh để phòng, 
chống ung thư và chúng ta nên đặt mục tiêu ăn 
chúng thường xuyên hơn. Một số bằng chứng cho 
thấy, ăn cá có thể giúp chống lại ung thư ruột. 

Các thực phẩm từ sữa: Có một số bằng chứng 
cho thấy, thực phẩm giàu calci, như sữa, có thể bảo 
vệ chống lại ung thư ruột, trong khi các bằng chứng 
khác cho thấy các thực phẩm này có thể làm tăng 


93 


https://tieulun.hopto.org 


nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến. Do vậy, chưa có 
khuyến nghị rõ ràng nào về sản phẩm từ sữa, mặc 
dù một điều quan trọng cần nhắc đến là các sản 
phẩm từ sữa là nguồn tốt cung cấp một số chất dinh 
dưỡng giúp giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đặc 
biệt là xương của chúng ta. Lựa chọn sản phẩm ít 
chất béo như sữa tách béo hoặc tách nửa chất béo 
và phomat giảm chất béo mỗi khi có thể. 

4.5.4. Phương pháp nấu có ảnh hưởng gì không? 

Nướng, luộc và hấp là các phương pháp nấu 
lành mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, các 
phương pháp nấu khác, mà có liên quan tới nấu 
thực phẩm ở nhiệt độ cao, thực sự làm thay đổi vẻ 
bề ngoài của thực phẩm, đặc biệt là thịt. Tuy nhiên, 
có một số ít bằng chứng cho thấy ăn thực phẩm 
cháy làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. 

4.ð.ð. Lựa chọn các thực phẩm có đậm độ năng 
lượng thấp hơn 

Chúng ta biết rằng, thừa cân làm tăng nguy cơ 
ung thư. Do đó, điều quan trọng là chọn các thực 
phẩm có đậm độ năng lượng thấp để giúp đạt được 
“cân bằng năng lượng” - khi năng lượng đưa vào cơ 
thể chúng ta bằng với phần năng lượng chúng ta 
sử dụng hằng ngày. Tích cực hoạt động thể lực là 
một cách khác giúp chúng ta cân bằng năng lượng 
trong khẩu phần ăn vào và tiêu hao, do đó duy trì 


cân nặng lành mạnh và giảm nguy cơ ung thư. 


94 


https://tieulun.hopto.org 


Khi chúng ta nói tới đậm độ năng lượng của một 
thực phẩm cụ thể chúng ta đang nói tới số kcal nó 
cung cấp với trọng lượng của nó (thường là 100 g). 
Các thực phẩm có đậm độ năng lượng cao có nhiều 
hơn khoảng 225-275 kcal/100 g. Bằng chứng khoa 
học cho thấy, các chế độ ăn bao gồm quá nhiều các 
thực phẩm có đậm độ năng lượng cao, đặc biệt là 
thực phẩm chế biến sẵn thường có nhiều đường 
hoặc chất béo, làm tăng nguy cơ thừa cân và béo 
phì. Do vậy, cần tránh các đồ uống có đường. Hạn 
chế tiêu thụ các thực phẩm có đậm độ năng lượng 
cao (các thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường cho 
thêm vào, hoặc ít chất xơ, hoặc nhiều chất béo). 

Các thực phẩm có đậm độ năng lượng thấp hơn 
có ít chất béo và/hoặc đường và có chứa nhiều chất 
xơ, nước có thể giúp chúng ta cảm thấy no hơn trong 
thời gian lâu hơn. Một số loại thực phẩm có đậm 
độ năng lượng thấp hơn, như rau, quả và các thực 
phẩm khác có nhiều chất xơ cũng có tác dụng bảo 
vệ trực tiếp hơn đối với một số loại bệnh ung thư. 

Mặc dù đồ uống có đường không thể được xếp 
vào nhóm đậm độ năng lượng cao, bởi chúng có 
chứa nhiều nước, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng, đồ uống có đường có thể góp phần làm 
tăng cân nếu chúng ta tiêu thụ chúng đều đặn, cẩn 
thận với những loại cha1⁄lon quá lớn. Nước là sự 
lựa chọn tốt nhất, và trà, cà phê không đường cũng 


95 


https://tieulun.hopto.org 


là những lựa chọn tốt (nhưng nên hạn chế cà phê 
không vượt quá 4 cốc một ngày). Các loại nước ép 
rau, quả tự nhiên được tính vào khuyến cáo 5 đơn 
vị ăn của rau, quả một ngày, nhưng chúng cũng có 
chứa nhiều đường nên tốt nhất không nên uống 
quá một cốc mỗi ngày. 

Một số thực phẩm giàu năng lượng, như các 
loại dầu thực vật, hạt củ, hạt quả có chứa các chất 
dinh dưỡng có lợi, là một phần quan trọng của chế 
độ ăn lành mạnh và cân đối. Chúng ta có xu hướng 
ăn ít các thực phẩm này và chúng lại không liên 
quan tới tăng cân. 

4.5.6. Hạn chế ăn các thực phẩm mặn hoặc 
thực phẩm chế biến sẵn với muối (natri) 

Muối là một chất bảo quản và tăng vị giác được 
sử dụng gần như trong tất cả các thực phẩm chế 
biến sẵn. Chúng ta khuyến cáo hạn chế tiêu thụ 
thực phẩm nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn 
với muối (natri) vì tiêu thụ quá nhiều liên quan 
tới tăng huyết áp và có thể tăng nguy cơ ung thư 
dạ dày. 

Hạn chế lượng muối và gia vị chứa nhiều muối 
cho vào thực phẩm trong quá trình chuẩn bị và 
nấu ăn. Hạn chế chấm đồ ăn vào muối và gia vị 
mặn trước khi ăn. Tăng cường các cách chế biến 
như luộc, hấp thay cho kho, rim, rang thường cần 


nhiều gia vị mặn. Các loại gia vị tươi và khô có thể 


96 


https://tieulun.hopto.org 


được dùng để thêm vị thay thế muối, do vậy hãy 
giữ cho tủ đựng gia vị của bạn đầy đủ. 

4.5.7. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để 
dự phòng ung thư 

- Độc tố vi nấm aflatoxin: Ở các nước có khí 
hậu nóng ẩm như Việt Nam và điều kiện vệ sinh 
kém thì thực phẩm thường bị nhiễm nấm mốc. Khi 
được nấu ở nhiệt độ cao nấm mốc có thể bị phá 
hủy nhưng độc tố do nấm mốc tiết ra vẫn tồn tại 
như aflatoxin là độc tố phổ biến nhất có trong thực 
phẩm và được khẳng định là chất gây ung thư. Các 
loại thực phẩm hay bị nhiễm aflatoxin là tất cả các 
loại ngũ cốc, bao gồm gạo, ngô, bột mỳ, các loại đậu 
hạt, đặc biệt là lạc. Các loại hạt và hạt quả cũng 
có thể bị nhiễm aflatoxin. Thức ăn gia súc cũng có 
thể bị nhiễm aflatoxin, do đó có thể được bài tiết 
trong sữa hoặc tích tụ ở các mô. Do vậy, cần lưu ý 
lựa chọn các loại ngũ cốc, đậu, hạt mới thu hoạch 
và được bảo quản trong điều kiện bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, tránh bị nhiễm nấm mốc. 

- Nước dùng để ăn, uống có nhiễm asen: Nghiên 
cứu cho thấy, bằng chứng thuyết phục về việc tiêu 
thụ nước có nhiễm asen là nguyên nhân gây ung 
thư phổi và có thể là ung thư da. Do vậy cần bảo 
đảm nguồn nước dùng để sinh hoạt, ăn, uống phải 


an toàn vệ sinh thực phẩm. 


97 


https://tieulun.hopto.org 


- Tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc kích 
thích tăng trưởng...: Lượng tồn dư của hóa chất bảo 
vệ thực vật trong thực phẩm dù được phép sử dụng 
nhưng vượt quá giới hạn cho phép cũng có thể làm 
tăng nguy cơ ung thư. Do vậy cần lựa chọn các thực 
phẩm được trồng trọt và thu hoạch theo đúng quy 
trình bảo đảm dư lượng các hóa chất bảo vệ thực 
vật trong giới hạn cho phép hoặc dùng các chất bảo 
vệ thực vật hữu cơ không gây hại cho sức khỏe tại 
các cơ sở sản xuất có uy tín và được chứng nhận bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình 
sản xuất và sản phẩm thu hoạch. 

- Nhiễm độc do dụng cụ chứa đựng thực phẩm: 
Đồ ăn và đồ uống có thể bị nhiễm các hóa chất 
từ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm như đồ 
nhựa, kim loại và hộp xốp trong quá trình chế 
biến, lưu trữ và nấu ăn. Đối với đồ bao gói, chứa 
đựng bằng nhựa, các monomer như viny] chroride, 
acrylonitrile, acrylamide, là các chất có thể gây 
ung thư, có thể nhiễm vào thực phẩm. Đặc biệt đối 
với các đồ bao gói chứa đựng thực phẩm bằng nhựa 
và xốp khi đựng đồ ăn nóng thì nguy cơ nhiễm các 
chất có thể gây ung thư sẽ cao hơn. Để bảo đảm an 
toàn, nên tránh bao gói, đựng thực phẩm vào đồ 
nhựa không bảo đảm chất lượng và hộp xốp, nhất 
là thực phẩm nóng hoặc để hâm nóng thực phẩm 


trong lò v1 sóng. 


98 


https://tieulun.hopto.org 


4.ð.8. Các khuyến cáo khác 

- Không hút thuốc lá hay nhai lá thuốc lá. 

- Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 
đầu và sau đó tiếp tục cho ăn bổ sung hợp lý vì đã 
có bằng chứng cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ có thể 
giúp bảo vệ bà mẹ chống lại ung thư như ung thư 
vú do liên quan tới cơ chế hormon và giảm nguy cơ 
thừa cân, béo phì và các bệnh ung thư liên quan. 

- Giữ cân nặng ở mức hợp lý, không bị thừa 
cân, béo phì. 

- Tăng cường hoạt động thể lực. 

- Không lạm dụng rượu, bia: uống nhiều rượu, 
bia làm tăng nguy cơ của một số bệnh ung thư phổ 
biến bao gồm ung thư miệng và họng, thực quản, 
vú, gan và ruột. Do vậy, nếu bạn quan tâm tới giảm 
nguy cơ ung thư của bạn, thì nên tránh hoặc hạn 
chế khẩu phần rượu của bạn là một khởi đầu tốt. 

- Tiêm vắcxin phòng các bệnh nhiễm khuẩn, 
nhiễm virut cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh 


ung thư. 


5. Dinh dưỡng dự phòng loãng xương 

ð.1. Thế nào là loãng xương? 

Trong y văn, loãng xương được định nghĩa là 
tình trạng rối loạn chuyển hoá xương, được đặc 
trưng bởi khối lượng xương thấp và hư hỏng vi kiến 


trúc của mô xương, dẫn đến tổn thương sức mạnh 


99 


https://tieulun.hopto.org 


của xương, làm tăng nguy cơ gãy xương. Hiểu một 
cách thông thường, bệnh loãng xương hay còn 
gọi là bệnh giòn xương hoặc xốp xương, là hiện 
tượng xương liên tục mỏng dần và mật độ chất 
trong xương ngày càng thưa dần, điều này 
khiến xương giòn hơn, dễ tổn thương và dễ bị gãy 
dù chỉ bị chấn thương nhẹ. 


Hình 3.9: So sánh hình ảnh 
xương bình thường và loãng xương 





Loãng xương đứng hàng thứ hai gây nên bệnh 
tật, chỉ sau bệnh tìm mạch, ảnh hưởng đến 1/3 phụ 
nữ và 1/8 đàn ông Việt Nam trên 50 tuổi. Trên thế 
giới, cứ 30 giây thì có một người bị gãy xương do 
loãng xương. Dự đoán đến năm 2050 các nước châu 
Á, trong đó có Việt Nam sẽ có 50% các trường hợp 
bị tàn phế hoặc đe dọa tính mạng do gãy khớp háng 


100 


https://tieulun.hopto.org 


vì bệnh loãng xương. Gãy xương do loãng xương là 
nguyên nhân chính của bệnh tật và tàn tật ở người 
cao tuổi. 

Loãng xương thường tiến triển âm thầm, ít 
có triệu chứng đến khi cơ thể đã mất khoảng 30% 
khối lượng xương thì bắt đầu bị bệnh loãng xương. 
Khi đó, dấu hiệu đầu tiên có thể thấy là gãy xương 
do một tác động đột ngột hoặc một cú ngã nhẹ như 
gãy, lún cột sống, gãy cổ xương đùi, xương cẳng 
chân, xương cẳng tay. 

Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể quan sát 
thấy khi xương đã bị suy yếu do loãng xương là: 

- Sụt cân, vã mồ hôi, buồn bã chân tay, chuột 
rút... là những dấu hiệu do thiếu calci trong máu 
gây ra. 

- Đau nhức đầu xương, mỏi dọc các xương dài, 
thậm chí đau nhức như bị kim châm. 

- Đau vùng xương chịu gánh nặng cơ thể như 
cột sống, thắt lưng, xương chậu, hông, đầu gối. Đau 
âm Ï, kéo dài, tăng dần khi vận động, đi lại, đứng lên 
sau khi ngồi lâu, đau thuyên giảm khi nằm nghỉ. 

- Đau ở cột sống, thắt lưng hoặc hai bên liên 
sườn, gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh liên 
sườn, dây thần kinh đùi và thần kinh tọa. Những 
cơn đau trở nặng khi vận động mạnh hoặc bất ngờ 


thay đổi tư thế. Vì vậy, người có dấu hiệu bị loãng 


101 


https://tieulun.hopto.org 


xương thường rất khó thực hiện những tư thế như 
cúi gập người hoặc xoay hẳn người. 

5.3. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của 
loãng xương 

- Tuổi tác và lão hóa là nguyên nhân phổ biến 
nhất gây nên tình trạng mất xương dẫn đến loãng 
xương. Những trường hợp này được gọi là loãng 
xương nguyên phát. 

- Hormon giới tính: Hormon giới tính được col 
là yếu tố bảo vệ xương và thúc đẩy làm tăng quá 
trình tạo xương khi còn trẻ. Sự suy giảm nông độ 
hormon này khi tuổi tăng cao là một nguyên nhân 
lớn dẫn đến bệnh loãng xương. Đặc biệt là phụ nữ, 
nồng độ estrogen giảm đột ngột khi mãn kinh là lý 
do khiến họ dễ bị loãng xương hơn nam giới. 

- Ăn uống, lối sống, dùng thuốc và bệnh tật là 
những yếu tố nguy cơ gây nên bệnh loãng xương 
thứ phát. 

Vì vậy, những đối tượng sau có nguy cơ cao bị 
loãng xương: 

- Phụ nữ mãn kinh (từ 50 tuổi trở lên). 

- Nam giới từ 60 tuổi trở lên. 

- Phụ nữ đã cắt bỏ buồng trứng hoặc nam giới 
bị suy giảm sinh lý. 

- Người có chế độ ăn không được bổ sung đầy 


đủ calci và vitamin, người ăn kiêng, hoặc phụ nữ 


102 


https://tieulun.hopto.org 


che chắn quá kỹ nên thiếu vitamin D qua ánh nắng 
mặt trời. 

- Lạm dụng thuốc hoặc dùng một số loại thuốc 
trong thời gian dài như corticoid (do các bệnh nội 
tiết, bệnh thận mạn tính, những bệnh mạn tính về 
khớp hoặc bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, viêm 
khớp dạng thấp...). 

- Người có khung xương nhỏ, suy dinh dưỡng, 
thấp còi, người nằm lâu trong các bệnh tai biến, 
đột quy,... 

- Chế độ sinh hoạt kém: hút thuốc lá, uống 
rượu, bia, lười vận động, tập luyện, mắc các bệnh 
liên quan đến nội tiết: tuyến giáp, thượng thận. 

õ.3. Các biện pháp dự phòng và kiểm soát 
loãng xương 

- Các mức độ dự phòng 

+ Dự phòng trước khi loãng xương xảy ra: 
nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe. Tăng 
khoáng chất cho xương, thông qua xây dựng chế 
độ ăn hợp lý, bổ sung đầy đủ vitamin (đặc biệt là 
D8) và khoáng chất (calci), đa dạng hóa bữa ăn. 
Tăng cường vận động giúp kích hoạt quá trình tạo 
xương trong cơ thể. 

+ Hạn chế các yếu tố nguy cơ cao gây loãng 
xương: không hút thuốc lá, không sử dụng nhiều 
rượu, bia, hạn chế chấn thương gây gãy xương, phụ 


108 


https://tieulun.hopto.org 


nữ không nên mang thai nhiều lần và giữa các lần 
quá gần... 

+ Giảm mức độ trầm trọng của bệnh khi đã 
bị loãng xương: thông qua vận động vừa sức, chế 
độ ăn hợp lý, kết hợp với bổ sung calei bằng dược 
phẩm và thực phẩm chức năng để bảo đảm bổ sung 
đủ calci cho nhu cầu của cơ thể đang trong tình 
trạng thiếu hụt. 

+ Giảm mức độ tàn tật, nâng cao chất lượng 
sống khi đã bị loãng xương nặng: tăng cường bổ 
sung chất dinh dưỡng cho người loãng xương nặng, 
bảo đảm hấp thụ hiệu quả. Đối với các trường hợp 
đã gãy xương do loãng xương, nên điều trị tập trung 
và sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu để phục 
hồi khả năng đi lại, duy trì chất lượng cuộc sống. 

- Dinh dưỡng hợp lý 

+ Bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý 
cho bà mẹ từ khi mang thai và cho con bú để trẻ có 
bộ xương tốt nhất. Bảo đảm chế độ dinh dưỡng và 
vận động cho trẻ để đạt mức phát triển bộ xương 
tốt nhất. 

+ Biết cách tắm nắng hợp lý để tăng cường 
vitamin D, nhằm tăng hấp thu calei cho cơ thể: tắm 
nắng vào buổi sáng trước 9 h, từ 10-15 phút, cho 
ánh nắng tiếp xúc trực tiếp vào vùng da hở. 

+ Có chế độ ăn hợp lý để tăng cường calci và 


vitamnn D như: 


104 


https://tieulun.hopto.org 


Ăn thực phẩm giàu calci' như các loại hải 
sản (tôm, tép, cua, các loại ốc, cá loại nhỏ ăn được 
cả xương, các loại cá dầu, cá biển), nên ăn 3-4 
lần/tuần; vừng đen/trắng; sữa bột tách béo, phoma1. 

Ăn những loại thực phẩm có nhiều vitamin D 
như sữa, trứng, dầu cá, gan động vật, cá mòi, cá 
thu, đậu phụ. 

Tăng mức tiêu thụ rau và trái cây: bảo đảm 
500 g/ngày, chú ý các loại rau: rau cần, rau dền 
cơm, đền đỏ, rau dền trắng, rau đay, mộc nhĩ,... 

Ăn vừa phải các thực phẩm nhiều acid và đạm 
cao như thịt đỏ (thịt chó, thịt trâu, thịt bò, thịt 
đê,...) và hoa quả có vị chua. 

Giảm ăn muối và các thực phẩm có nhiều muối 
như đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn (giò, chả, pate, 
xúc xích, lạp xường,...), dưa muối, cà muối. 

+ Từ 40 tuổi trở lên cần bổ sung calci vào chế 
độ ăn uống hằng ngày và tăng cường các hoạt động 


thể lực ngoài trời. 








1. Xem Phụ lục 5. 


105 


https://tieulun.hopto.org 


+ Duy trì một lối sống lành mạnh, không hút 
thuốc, hạn chế rượu, bia, năng động, kết hợp hài 
hoà giữa công việc hằng ngày, hoạt động thể lực, 
giải trí... ngay từ khi còn nhỏ, còn trẻ. 

+ Phát hiện và điều trị sớm các bệnh kèm theo, 
kiểm soát chặt chẽ các thuốc điều trị, nếu phải 
dùng thuốc lâu dài trong điều trị các bệnh động 
kinh, viêm khớp, tuyến giáp, tuyến thượng thận... 
phải bổ sung thêm vitamin D và calei. 

+ Phụ nữ mãn kinh nên dùng liệu pháp hormon 


thay thế để ngăn ngừa loãng xương. 


6. Tư vấn dinh dưỡng trong dự phòng và 
hỗ trợ điều trị bệnh không lây 

Khi người dân và người bệnh có nhu cầu tư vấn 
dự phòng và tư vấn dinh dưỡng hỗ trợ điều trị bệnh 
không lây, hãy đến các cơ sở y tế bao gồm trạm y tế 
xã, phòng khám trung tâm y tế huyện, khoa dinh 
dưỡng và khoa nội tiết của các bệnh viện huyện, 
tỉnh, trung ương; phòng khám tư vấn của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Viện Dinh dưỡng 
Quốc gia, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Tìm 
mạch, Bệnh viện Ứng bướu... 

Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng của 
Viện Dinh dưỡng hằng năm phục vụ khám và tư 
vấn cho hơn 30.000 khách hàng trên khắp 63 tỉnh 


thành của cả nước. Các bệnh nhân có nguy cơ mắc 


106 


https://tieulun.hopto.org 


bệnh không lây nhiễm và các bệnh nhân bị mắc 
bệnh không lây nhiễm được khám, xét nghiệm và 
được tư vấn dinh dưỡng hiệu quả trong hỗ trợ kiểm 
soát, hỗ trợ điều trị bệnh. Thay đổi chế độ ăn, dinh 
dưỡng hợp lý theo phương pháp dinh dưỡng cá thể 
kết hợp với thay đổi lối sống đã thực sự mang lại 
hiệu quả phòng và điều trị bệnh không lây nhiễm. 

Ngoài ra, các thông tin chi tiết về dinh dưỡng 
dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh không lây nhiễm 
có đăng tải trên các trang website của Viện Dinh 
dưỡng, Cục Y tế Dự phòng và các cơ sở y tế. Báo 
điện tử, báo giấy của các tạp chí Dĩnh dưỡng và 
Thực phẩm, báo Sức khỏe và đời sống của Bộ Ÿ tế 
và các chuyên trang Sức khỏe của các báo đều có 
những thông tin, tài liệu bổ ích về phòng, chống 
bệnh không lây nhiễm. 


107 


https://tieulun.hopto.org 


PHỤ LỤC 


Phụ lục 1a: Nhu cầu năng lượng 
khuyến nghị cho người Việt Nam 


ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên 





















































Nhu cầu 
Nhóm tuổi năng lượng 

(kcal) 

Năng lượng từ sữa 0 - 2 tháng tuổi 404 
mẹ 3 - 6 tháng tuổi 505 
F mm. Trẻ 6 - 8 tháng 769 
lượng từ sữa mẹ và | TrẺ9- 11 tháng 858 
thức ăn bổ sung Trẻ 12 - 23 KiIE 

tháng 

1- 3 tuổi 1.180 

4 - 6 tuổi 1.470 

7 - 9 tuổi 1.825 

10 - 12 tuổi 2.110 

Nam 13 - 15 tuổi 2.650 

16 - 18 tuổi 2.980 

10 - 12 tuổi 2.010 

Nữ 13 - 15 tuổi 2.205 

16 - 18 tuổi 2.240 














108 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 1b: Nhu cầu năng lượng 


khuyến nghị cho người Việt Nam 
trưởng thành theo độ tuổi, loại hình 


lao động và tình trạng sinh lý 





Lứa tuổi/tình trạng sinh lý 


Nhu cầu năng lượng 
khuyến nghị theo loại hình 
lao động (kcal/ngày) 





La đến Lao Lao 
Tông 9 động động 
: vừa nặng 





Nam giới 19 - 30 tuổi 


2.348 2.634 3.086 





Nam giới 31 - 60 tuổi 


2.348 2.634 3.086 





Nam giới > 60 tuổi 


1.897 2.128 2.493 





Phụ nữ 19 - 30 tuổi 


1.920 2.154 2.524 





Phụ nữ 31 - 60 tuổi 


1.972 2.212 2.591 





Phụ nữ > 60 tuổi 


1.749 1.962 2.298 





Phụ nữ mang thai 3 tháng 
giữa 


+360 +360 





Phụ nữ mang thai 3 tháng 
cuối 


+475 +475 : 





Bà mẹ cho con bú (trước 
và trong khi có thai được 
ăn uống tốt) 


+505 +505 ' 








Bà mẹ cho con bú (trước 
và trong khi có thai không 
được ăn uống tốt) 





+675 +675 : 














109 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 2: Giá trị dinh dưỡng của một số 


món ăn thông dụng 








Giá trị dinh dưỡng 


















































TT ăn Mô tả Protid | Lipid | Glucid 
(g) (g) 
1 | Cơm tẻ Lưng bát 0,6 41,9 
Cơm, thịt nạc 
Cơm đàn. 
ĐA Su ớ) vai, đậu phụ, 
2_ | suất văn 26,3 | 100,7 
lồng rau xào, canh 
P rau 
Cơm, giò, 
Cơm ran 
g. | T209 | trưng, dựa 21,9 | 86,6 
thập cầm 
chua 
an Cơm, sườn 
4 lợn, dưa chuột, 16,2 93 
Sườn : 
cà chua 
Cá chó Cá chép cả 
5 2 l con (1kg), dưa 75,8 228 
nấu dưa Tp Giản s4 
muối, dầu ăn 
„| Bầu 150 g, 
Canh b 
6 | 7201990 tôm 22 g, dầu 54 | 4,6 
nấu tôm ` 
ăn 
Canh bí Bí ngô 250 g, 
7 | đỏ thịt thịt nạc 50 g, 8,7 14,0 
nạc dầu ăn 
Canh cá 
rở đền Rau cải 130 g, 
8 BÉU nã cá rô đồng 7,4 2/7 
" 40 g, dầu ăn 
cải 
Mồng tơi 70 g, 
Canh cua ` 9 
ề ._ | mướp 100 g, 
9_ |mồng tơi l Š 7,0 51 
R thịt cua đồng 
mướp 
550 
Canh rau | Rau ngót 50 g, 
10 | ngót nấu | thịt lợn nạc 9,3 1,7 
thịt 20 g, dầu ăn 
110 


https://tieulun.hopto.org 










































































& : Giá trị dinh dưỡng 
Tên món n2 P PS" : 
TT ăn Mô tả NL_ | Protid | Lipid | Glucid 
(kcal)|_ (g) (g) (g) 
4 trắ ä trắ 2 
T Cá trắm Cá trắm cỏ 110 20,4 3.1 0 
kho 120g 
Cá thu 
12 | Cá thu 70 g 116 | 13 | 72 | 03 
kho 
Đậu phụ 
Đậu ph 160 g, thịt nạc 
13 và sợ - HC ¬ 452 30,8 | 35,9 2 
kho thịt vai 80 g, cà 
chua, dầu ăn 
Thịt bè Thịt bò 200 g, 
J4 | T5 KIÊN ở | 421 | 36 | 31 0 
kho dầu ăn 
Thịt lợn Thịt ba chỉ 
15_ | ba chỉ 100 g, đường, | 260 16,5 | 21,5 0 
kho tàu mắm 
Thịt lợn Thịt lợn thăn 
16 tan h 139 19 7 0 
thăn rim 100 g, măm 
Đậu cove 
17 ˆ Đậu cove 80 g 58 4 0 10,6 
luộc 
Đậu phụ 
18 |, ` đu Đậu phụ 200 g| 190 | 21,8 | 10,8 1,4 
luộc 
Bắp cải : 
1g. Bắp cải200g | 58 | 36 | 0 | 10,8 
luộc 
Rau dền 
20 ˆ Rau dền 180g|_ 74 5,9 0,5 11,2 
luộc 
Rau Ẹ 
21 |muống PỢ TIỀN 78 10 1,2 6,6 
: 312 g/đĩa ` ` 
luộc 
Thịt châ Thịt chân giè 
22 K Ki dc bệ c2, 216 15,7 17 0 
giò luộc 90 g/đĩa 
¬ Thịt gà 
Thịt gà 5 
23 luộc cả xương 577 58,9 38 0 
l 600 g/đĩa 
Thịt lợ Thịt lợn thă 
2 | pRYỢP | d6 | 67 | 26 0 
thăn luộc | 36 g (4 miễng) 
111 


https://tieulun.hopto.org 





Giá trị dinh dưỡng 





TT ụ Mô tả NL | Protid | Lipid | Glucid 
(kcal)| (g) (g) (g) 





Tôm biển | Tôm biển 


















































25 Í 189 40,5 21 2,1 
hấp 230 g/đĩa 
Thịt lợ Thịt lợ hỉ 
-:Ñ hing Jiợnbachl| xa | so | asz7 | 1, 
quay 180 g 
Cánh gà cả 
Cánh gà : 
B co Su xương 79 g (2 
27 | tâm bột Tin lộ 205 11,7 14,9 9,6 
. cái), bột chiên, 
rán SN 
dầu ăn 
Đậu phụ 
Kon bú 135 ' thịt nạc 
nhỏi thịt Nhưng 
28 Hàn: vai 30 g, 248 20 17,6 0,9 
Sốt cà ". 
dầu ăn 
chua me - 
(3 miếng/đĩa) 
Khoai tâ 
Khoai tây Mãi Kụ T 
29 ve 80 g, dầu ăn 164 1,6 10 17 
chiên 
(1 đĩa) 
Lạc chiên | Lạc hạt 100 g, 
30 | 2P. R0.09V15.|- da |: | 46.8 | 38 
muối dầu ăn, muối 
Thịt lợn nạc 
' vai 17 g, 
31 |Nem rán SÓ Thấy 102 7,8 7,5 83,1 
gia giảm 
(3 cái/đĩa) 
` Sườn lợn bỏ 
Sườn lợn 
32 tần xương 150 g, 452 26,6 36,4 5 
dầu ăn 
Cá nục Cá nục 75 g, 
33 | 2 CN DANH | tng | 3sø | 46@ | ;Ð 
rán dầu ăn 
Thịt lợn Thịt ba chỉ 
34 | 5 tát vui 195 | 116 | 165 | 0 
rán 70 g, dầu ăn 
Trứng vịt 
Trứng đúc | 56 g (1 quả), 
35 ' 9 Í g4 | ) 282 10,7 | 26,2 0,8 
thịt rán thịt nạc vai 
20 g, dầu ăn 





112 


https://tieulun.hopto.org 








Giá trị dinh dưỡng 





















































Tên món `, : =: : 
TT ăn Mô tả Protid | Lipid | Glucid 
(g) (g) 
Kong Thịt ba chỉ 
36 ... | 300 g, đường, 65 5 
rang cháy n 
muối 
cạnh 
: _ Tôm đồng 
T in 
sự -| TỒM,BồNH | ¿o œ dấu ăn; 37 | 10 
rang l 
đường 
38 Hau bí mu h 200 g, 5 6,4 
xào dầu ăn 
TM kg s | 54 
xào dầu ăn 
äi Rau cải ngọt 
4o | 2u cái lao ø, dầu ăn 5 3,1 
ngọt xào 
50g 
Rau Rau muống 
41 | muống 300 g, dầu ăn 11,2 4,5 
xào 10g 
Thịt bò E2 
42 | xào cần lau li bu. 9: 11 6,6 
:. cần tỏi, dầu ăn 
tỏi 
¬. 
43 | chuối thịt ` 29,3 | 50,1 
R hoa chuối, 
gà bi: 
gia giảm 
Bánh đa 50 g, 
Bạc 
44 _| canh cá SH 5,5 | 15,8 
rô chả cá 20 g, 
rau cải 30 g, 
gia giảm 
Bún 250 g, thịt 
bò 15 g, thịt 
chân giò bỏ 
Ấ: | URBỤ. [jHgM0E, 16/7 | 65,1 
giò heo chả cá viên 
30 g, tiết lợn 
luộc 60 g, 
gia giảm 
118 


https://tieulun.hopto.org 








Giá trị dinh dưỡng 















































Tên món ¬ P EE š 
TT ăn Mô tả Protid | Lipid | Glucid 
(g) (g) 
Bún 1 thịt 
Bún bò voi 8010, 00 
46 bò 58 g, lạc 13,3 53,9 
Nam Bộ A- 
16 g, rau, gia vị 
Bún 258 g, thịt 
47 | Bún chả | lợn nạc 100 g, 11,0 90,3 
rau, mắm 
Bún 446 g, 
48 | Bún nem | nem 3 cái, rau 21,7 | 160,0 
sống 
Bún 185 g, 
Bún dọc | sườn lợn bỏ 
49 | mùng xương 40 g, 10 48,4 
sườn dọc mùng 
40 g, gia giảm 
Bún 244 g, 
đậu phụ 
Bún đậu | “UP 
50 Bi: 367 g, dầu ăn 27,2 66,3 
mắm tôm đc hộ 
7 g, măm tôm, 
rau 
Bún 224 g, ốc 
51 | Bún ốc 66 g, mỡ 3g, 3,5 63 
gia giảm 
Bún 21 thịt 
Bún rêu | 01216g, thị 
52 cua 18 g, mỡ 3,6 54,8 
cua .. 
3 g, gia giảm 
Gạo tẻ 37,5 g, 
53 |Cháo gà | thịt gà 34 g, 7,8 28,8 
mỡ 3g 
Thịt gà bỏ 
xương 20 g, 
Súp nấ ột đ , 
54 HP nấm g; ao5qg 32 62 
gà nấm hương, 
mộc nhĩ, trứng 
gà 
114 


https://tieulun.hopto.org 











Giá trị dinh dưỡng 
























































Tên món , P EE š 
TT ăn Mô tả Protid | Lipid | Glucid 
(g) (g) 
Miến 44 g, 
55 | Miến lươn | lươn 46 g, mỡ 8,5 39,5 
3 g, gia giảm 
Mì 79 g, thịt bò 
56 |Mì thịtbò | 44 g, cải ngọt 18,5 47,4 
30g 
Bánh phở 
140 g, thịt bò 
57 | Phở bò 97 g, mỡ 3g, 6,7 47,4 
nước dùng 
330 ml 
Bánh bao 
58 ' . Cái 187 g 0,9 88,8 
nhân thịt 
Bánh 
59 Góc 1/8 114g 5,6 33,9 
chưng 
Bánh cuố 
Bánh án Siần 
60 . „ | 204 g, chả lợn 19,4 34,3 
cuốn chả 
22g 
61 |Bánhgiò | Cái 190 g 33,6 28,7 
Bánh mì 48 g, 
thịt lợn ba chỉ 
4 úc xích 
Bánh mì 09, Nếu bảy 
62 S1 30 g, chả lợn 38,7 28,4 
thập cẩm 
20 g, pate 
10 g, ruốc 3 g, 
rau dưa 
Bánh mì 65 g, 
Bánhmì |trú à 52 
63 Me! mì rứng gà 5 9. 217 415 
ốp la pate 45 g, dầu 
ăn5g 
Bánh đa 
64 | , Cái 39,3 g 1,4 31 
vừng đen 
Bánh 
65 | nướng Nửa cái 176 g 706 18 31,5 87,5 
thập cẩm 
115 


https://tieulun.hopto.org 





Giá trị dinh dưỡng 





























Tên món `, P PE" E 
TT ăn Mô tả NL_ | Protid | Lipid | Glucid 
(kca) | (g) (g) (g) 
» 4 cái (đĩa) 
Bánh 1 †1 2 
66 ánh quy 85 g 30 3 „8 6 
6z |BSnhrân (ca zgg 252 | 3,3 | 10/2 | 36,7 
đường 
68 | Kẹo cứng | Cái 3 g 4 0 0 † 
69 | Bim bim Gói 16 g 35 1,2 5,1 9,9 
F lòh: Que 60 g 170 | 11 | 12/5 | 13,3 
socola 
Gạo nếp 
71 | Xôi chả 130 g, chả 650 18,5 20,4 98 
quế 47 g 
?o | II ljb 2jgp 438 | 11/2 | 0,8 | 966 
xanh 
- 1 cốc đỗ xanh 
ận |” S6...|àsg đu-ng 227 | 105 | 1,1 | 438 
xanh 


20g 





1 bát tào phớ 
74 |Tào phớ | 210 g, đường 137 4,8 0,4 28,3 
159 





Trứng gà | Trứng gà công 


75 67 5,9 4,7 0,4 



































luộc nghiệp 1 quả 
: ... |2 quả trứng 

76 Hi sâu vịt120g,dầu | 218 | 15,3 | 17 1 

ăn5g 

77 | Sữa ƠI Í cốc 220 mỊ 178 | 68 | 7/7 | 20,9 
có đường 
Sữa tươi 
thanh 

78 | trùng Cốc 220 ml 138 7 77 10,1 
không 
đường 
ữa ch 

ro | SữAchu^ | Hạo 100 g 103 | 29 | 2 | 16/2 
có đường 

116 


https://tieulun.hopto.org 





Giá trị dinh dưỡng 




























































































Tên món >*ó 
TT ăn Mô tả Protid | Lipid | Glucid 
(g) (g) 
Sữa đậu 
80 | nành có Hộp 200 ml 2,2 18,4 
đường 
81 | Váng sữa | Hộp 55 g 5,5 8,3 
82 | Bưởi Múi 80 g 0 5,8 
83 | Cam Quả 130 g 0 8,2 
84 | Chuối tiêu | Quả 135 g 0,2 21 
85 |Dưa hấu | Miếng 120 g 0,2 2,3 
86 | Dứa Miếng 80 g 0 5,2 
87 |Đu đủ Miếng 80 g 0 6,2 
Hồng " 
88 vn Miếng 80 g 0,6 8,0 
xiêm 
89 | Mít dai Đĩa 200 g 69 0,9 0 16,4 
Na (mãn 
sọ | Na (mãng | Vờa quả 160g| 51 | 13 | ö | 116 
cầu) 
Đĩa 145 
91 |Nhãn bi R 9 38 0,7 0 8,8 
(15 quả) 
Đĩa 80 g 
92 |Nho ngọt B 54 0,3 0 18,2 
S (15 quả) 
93 | Quả bơ Nửa quả 137g | 138 2,6 12,9 3,2 
94 |Táotây |Miếng 80 g 38 0,4 0 9 
Thanh r 
95 Miếng 90 g 32 1 0,1 7 
long 
Đĩ 
96 |Vảithiệu |PPA 360g 67 | 1,1 0 | 15,6 
Œ quả) 
97 | Chả lợn 4 miếng (80 g) | 414 8,6 40,3 4,1 
98 | Giò lụa 6 miếng (96 g) | 130 | 20,6 5,3 0 
Khoai ñ 
99 ` |Cũ 150 g 1585 | 1 03 | 372 
lang luộc 
Ngô nế z 
100 |, 9C "ÉP Ípáp 200 g 216 | 45 | 25 | 2/5 
luộc 
101 | Bia Lon 330 ml 142 1,7 0 7,6 
Cà phê 
102 | sữa 3 Gói 17g 75 0 2 9 
trong †1 
117 


https://tieulun.hopto.org 








Giá trị dinh dưỡng 















































TT ng Mô tả NL [Protid | Lipid | Giucid 
(kcal)| (g) (g) (g) 
Nước cam E8P7/JHV5 
108 | vớ 250 g,đường | 112 17 02 | 25,7 
10g 
Quả bơ 80 g, 
104 | Sinh tố bơ | S/2 đấc 109. | ;o | go | 155 | 102 
nước cốt dừa 
10g 
105 | Coca cola | Lon 330 ml 139 0 0 34,3 
Nước 
106 | ngọt vị Lon 330 ml 178 0 0 46,2 
cam 
107 | NHớ© ÉP | n0 mị 104 | 0 0 18 
táo hộp 
108 | Bò húc Lon 250 ml 180 0 39 
109 | Dầu ăn Thìa cà phê 90 0 10 0 
110 | Đường Thìa canh 10g|_ 10 0 0 9,9 
118 


https://tieulun.hopto.org 


Một số hình ảnh minh họa lượng thực phẩm 
tương đương với 100 kcal 





Thịt bò xào 








119 


https://tieulun.hopto.org 


Đậu phụ luộc 


Trứng rán 


Trứng ốp lết 


Trứng luộc 





Bánh mì dài 





120 


https://tieulun.hopto.org 








Bánh sôcôla 





121 


https://tieulun.hopto.org 


Sữa chua 








Rượu vang 








122 


https://tieulun.hopto.org 





Trà đá có đường 


Cà phê sữa 





123 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 3: Chỉ số đường huyết của một số 
thức ăn thông dụng 





































































































Nhóm thực phẩm |_ Tên thực phẩm | „ Bề ũ Huyới 
Bánh mì trắng 100 
Bánh mì Bánh mì toàn 
phần bài 
Gạo trắng 83 
Lúa mạch 31 
Lương thực Yến mạch 85 
Bột dong 95 
Gạo giã rối 72 
Chuối 53 
Táo 53 
Dưa hấu 72 
Trái cây Cam 66 
Xoài 55 
Nho 43 
Mận 24 
Khoai luộc 54 
Khoai sọ 58 
Củ Cà rốt 49 
Củ từ 51 
Khoai nướng 135 
Lạc 19 
_ Đậu tương 18 
Đậu đồ : 
Đậu hạt 49 
Đậu rang 62 
Sữa gây 32 
Sữa Sữa chua 52 
Kem 52 
Đường Đường 86 
124 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 4: Lượng muối trong một số 


thực phẩm thông dụng 





Nhóm thực phẩm 


Tên thực phẩm/ 
món ăn 


Lượng muối 
(gam/đơn vị) 





Bún dọc mùng 










































































l 4 g/suất 
Sườn 
Bún ốc 3,3 g/suất 
Bún cá 6,2 g/suất 
Bún riêu cua 5,4 g/suất 
Bún thang 4,2 g/suất 
Phở bò tái 3,3 g/suất 
Bún chả 2,9 g/suất 
Sinh đậu mắm 2,8 g/suất 
tôm 
Bún nem 2,9 g/suất 
Bánh cuốn chả 2,6 g/suất 
Món ăn Cơm suất văn 
phòng (thịt rim, 5-7 g/suất 
rau xào, canh) 
Canh rau ngót thịt 1 g/bát 
nạc 
Canh cua mồng |, ; mạ, 
tơi mướp 
Cá kho 2g/120g 
Bo sốt cà 3 g/180 g 
Thịt lợn thăn rim_ | 1,6 g/100 g 
Thịt lợn kho tàu 3 g/100g 
Thịt bò kho 1,2 g/100 g 
Chả lợn 0,5 g/miếng 
Chả quế 0,7 g/miếng 
Thực phẩm chế | Dưa muối 1,5 g/100 g 
biến sẵn Cà muối 1,5 g/100 g 
Mì tôm 4-5 g/100 g 
Xúc xích 0,9 g/cái 50 g 





125 


https://tieulun.hopto.org 











Gia vị 








Nước mắm 1g/5g 
Bột canh 3,8 g/5g 
Hạt nêm 3,6 g/5g 











126 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 5: Các thực phẩm giàu calei 


Hàm lượng calei tính bằng mg/100 øg 


trong các loại thực phẩm 


















































Động vật Thực vật 

Tp khô 2000 Vừng 975 

Ốc đá 1660 Mộc nhĩ 357 

„ Rau dền 

Ốc nhồi 1357 cơm 341 

Ốc vặn 1356 Cần tây 325 
Rau dền đỏ, 

Tôm đồng 1120 trắng 288 

Tép gạo 910 Lá lốt 260 

Phomai 720 Rau kinh giới 246 
Nấm hương 

Trai 668 khô 184 

Tôm khô 236 Rau đay 182 
Rau mồng 

Hến 144 tơi 176 

100 g cua bể 141 Rau ngót 169 

Cua đồng 120 Đậu tương 165 

Lòng đỏ 

trứng gà 134 Đậu trắng 160 

Sữa chua 120 Rau muống 100 

















127 


https://tieulun.hopto.org 


Phụ lục 6: Hàm lượng cholesterol 
trong một số thực phẩm (100 g) 






































Hàm lượng Hàm lượng 
Thực phẩm cholesterol Thực phẩm cholesterol 
(mg) (mg) 
Nhóm thịt, trứng Nhóm cá - hải sản 

Thịt trâu 46 Trai 34 
Thịt bò 59 Cá hồi 45 
Chân giò heo 60 Cá ngừ 45 
n JEP HDD 60 Cá trê A7 
Thịt thổ 65 Cá đối 49 
Sườn lợn 66 Sò 50 
KA HN Sử 66 Cá trích 52 
Thịt lợn nạc 67 Cá nục 60 
Bia kẻ DI Di 68 Cá chép 70 
Dăm bông heo 70 Cua bể 78 






































128 





Thịt dê 71 Lươn 126 
Thịt vịt 76 Tôm biển 152 
Thịt cừu 78 Mực tươi 233 
Thịt ngỗng 80 Cá quả 600 
Trứng Sữa và các thực phẩm từ sữa 
: ⁄ : Sữa chua tách 
Lòng trăng trứng 0 bỗo 1 
Trứng cá muối 588 Sữa dê tươi 2 
bu gà nguyên 600 AN chua từ sữa 13 
đi VIDHQUJNH 844 Sữa bột tách béo 20 
Trứng cút 844 Sữa bò tươi 42 
Sữa bột toàn 
Lòng đỏ trứng gà 2000 phần chưa tách 109 


béo 





https://tieulun.hopto.org 


























Phomai 406 
Nội tạng động vật 
Dạ dày bò 95 Tim lợn 131 
Dạ dày lợn 223 Tim gà 136 
Gan gà 440 Gan lợn 301 
Óc lợn 2195 Óc bò 3010 














129 


https://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
BÀI 1 
GIỚI THIỆU VỀ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 7 
1. Bệnh không lây nhiễm là gì? 7 
2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của bệnh 
không lây nhiễm 9 
3. Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở Việt Nam 15 
BÀI 2 
VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG VỚI BỆNH 
KHÔNG LAY NHIEM 20 
1. Dinh dưỡng và sức khỏe 20 
1.1. Dinh dưỡng có vai trò gì đối với cơ thể 20 
1.2. Thế nào là chế độ ăn khoa học? 22 
1.3. Mối nguy hại cho cơ thể nếu có một chế độ ăn 
thiếu khoa học 24 
1.4. Chế độ ăn uống giúp cơ thể khỏe mạnh và 
hạn chế bệnh tật 27 
2. Dinh dưỡng với bệnh không lây nhiễm 29 
2.1. Dinh dưỡng theo vòng đời và mối liên quan 
đến các bệnh không lây nhiễm 31 
2.2. Giải pháp dinh dưỡng hợp lý để phòng, chống 
bệnh không lây nhiễm 41 
BÀI 3 
CÁC KHUYẾN NGHỊ DINH DƯỠNG 
ĐỂ DỰ PHÒNG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 55 
1. Dinh dưỡng dự phòng thừa cân, béo phì 55 
1.1. Thế nào là thừa cân, béo phì? 55 
1.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của thừa 
cân, béo phì 56 
1.3. Các biện pháp dự phòng và kiểm soát thừa 
cân, béo phì 59 


130 


https://tieulun.hopto.org 


2. Dinh dưỡng dự phòng đái tháo đường tuýp 2 63 


2.1. Thế nào là đái tháo đường? 63 
2.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của đái tháo 
đường tuýp 2 65 


2.3. Các biện pháp dự phòng, kiểm soát đái tháo 
đường và các biến chứng của đái tháo đường 


tuýp 2 68 

3. Dinh dưỡng dự phòng tăng huyết áp và bệnh 

tim mạch Vác) 

đ.1. Thế nào là tăng huyết áp? 73 

3.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của tăng 

huyết áp 74 

3.3. Tình hình tăng huyết áp ở Việt Nam 76 

3.4. Hậu quả của tăng huyết áp 76 

3.5. Các biện pháp dự phòng tăng huyết áp 78 

3.6. Các biện pháp giảm ăn muối để dự phòng 

tăng huyết áp 78 

4. Dinh dưỡng dự phòng ung thư 85 

4.1. Bệnh ung thư là gì? 85 

4.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của ung thư 86 

4.38. Mối liên quan giữa dinh dưỡng và ung thư 87 

4.4. Thực trạng, xu hướng mắc bệnh ung thư trên 

thế giới và Việt Nam 88 

4.5. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh phòng, chống 

ung thư 89 

5. Dinh dưỡng dự phòng loãng xương 99 

5.1. Thế nào là loãng xương? 99 

5.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của loãng 

xương 102 

8.3. Các biện pháp dự phòng và kiểm soát loãng 

xương 103 

6. Tư vấn dinh dưỡng trong dự phòng và hỗ trợ 

điều trị bệnh không lây 106 

Phụ lục 108 
151 


https://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
TS. ĐỖ QUANG DŨNG 


Biên tập nội dung: ThS. PHẠM THỊ KIM HUẾ 

ThS. NGUYÊN MINH HUỆ 

Trình bày bìa: LÊ THỊ HÀ LAN 

Chế bản vi tính: LÊ MINH ĐỨC 

Sửa bản in: NGUYÊN SƠN LÂM 

Đọc sách mẫu: NGUYÊN MINH HUỆ 
132 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





TÌM DỤ SH 
CỦA NHÀ XUẤT BẢN PHÍNH TRỊ QUỐC &1R SỰ THẬT 


ISBM 978-604-57~6199~1 
9 78604 lll ị 
8955279126592 


hftps://tieulun.hopto.org 


